TÓM LƯỢC 
CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI 
của 


S.N. Goenka 


“Ngày thứ tnười đã qua..." 


Cuốn eBook này được cung cấp miễn phí. Nếu muốn, 
quý vị có thể đóng góp đề giúp chúng tôi tiếp tục phụng 
sự. Nguyện cho quý vị được hạnh phúc! 


Đề đóng góp, xin vui lòng vào trang: 
WWW.DAFrIYyaftI.OTĐ 


PARIYATTI 


867 Larmon Road Onalaska, 
Washington 98570 USA 
Tel: 360.978.4998 


WWW.DAFrIYyaftI.Org 


Pariyatti là một tổ chức phi lợi nhuận với mục đích làm 
cho thế giới phong phú hơn qua việc: 


s4 Phô biên rộng rãi những lời dạy của Đức Phật 
s4 Bô túc kiên thức cho những người tìm kiêm con 
đường giải thoát 


s4 Soi sáng con đường tu tập cho người hành thiên 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI 
TRONG KHOÁ THIỀN VIPASSANA 
MƯỜI NGÀY THIỀN VIPASSANA 


VIPASSANA RESEARCH PUBLICATIONS 
một nhà xuất bản của 
PARITYATTI PUBLISHING 
WWW.DArIyaffI.OrE 


© 2019 Ontario Vipassana Foundation 

Sách có bản quyền, không được sử dụng hoặc in lại bất cứ phần nào trong 
sách dưới bất cứ hình thức nào nêu không có sự cho phép bằng văn bản của 
nhà xuất bản, trừ trường hợp các trích dẫn ngắn dùng trong các bài phê bình 
hoặc điểm sách. 


Tác p hẩm “Tớm lư ợc cá c bà ỉ gi ng ph áp th oại tr ong kh oá th iên Vi passana 

mười ngày thiến Vipassana” được chuyển ngữ, xuất bản, in và phân phối với sự cho 
phép của Ontario Vipassana Foundation (OVE) tại Canada. OVE tổ chức các khóa 
thiên Vipassana theo hướng dẫn bởi Thiền Sư S.N. Goenka, và theo truyền thống của 
Thiển Sư Sayagyi U Ba Khin. Để biết thêm chỉ tiết, vui lòng tham khảo 
www.dhamma.org hoặc email publisher@pariyatti.org 


“Mọi ý kiến đóng góp, vui lòng gửi về Nhóm Dịch Thuật, Ontario Vipassana 
Foundation, email: publisher@pariyatti.org 


S.N.GOENKA 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI 
TRONG KHOÁ THIỀN VIPASSANA 
MƯỜI NGÀY THIỀN VIPASSANA 
Nguyên tác: 


“The Discourse Summaries of S.N. Goenka” 
do William Hart tóm lược 


VIỆN NGHIÊN CỨU VIPASSANA 
Dhamma Giri, Igatpuri 


Vipassana Research Publications 


WILJ(2UC 


TÌNG .....ẽa ga. (.äsg.. Ẽ.Ẽ ẽ5ổ . a..(.a. is... (ẽs. 5 
NHỮNG ĐIỀU CẨN LƯU Ý TRONG BẢN DỊCH ...............................---cccccccccc++cttcEEEEEveereeeecred 9 
BẤT GIẢNG NGÀY THỨ NHẬT sung sua ng gui ngà bd@0iEuyjánagliivlag820si48axL800xlaxo 11 
BÀI GIẢNG NGÀY THỦ HAI... c0 c1 0226 06 61610 0 xả 1100066 6a6 600 axee 17 
BÀI GIẢNG NGÀY THỨ BA...............................-2cc2222222<EEEEEEE111211E11112111712121111111111112....10121010.0... 23 
BẤT GIÀNG 1G TY T1) T DĨ tay goa 0 aaguosadcuEna bitbtAtuadnsisybiiailustadhGibtuieetilidesoŠ 29 
BÀI GIẢNG NGÃY THỨ NĂM... ... SE mảng. ga 201026 2reolbdee 37 
BÀI GIẢNG NGÀY THỨ SÁU ................................---cc22¿+- 22 2EEEEEEEEEEE2222112122211111711111110..0.1211...... 43 
EẤT GIẢNG NGÀY THÊ B TT tua noi 0uánt àutufctdtuienndtoletbobdltsnshdolasolubikvabigtuiadb 49 
BÀI GIẢNG NGÃY THỨ TẤN:¿:.......ccccaxcibkua S0 0 kegu0 ho agà La Gà Ä han (nh gitegkee 57 
BÀI GIẢNG NGÀY THỨ CHN.................................2  2<-c0000900102211211002g0200505073674/12400602900506009079/5 63 
BẬT GIẢNG NGÀY THÍỮ NHƯOI cai ó2 xenkobbilieleldolaabinbolkelidliuriadaiesigsildassdi 69 
BÀI GIẢNG NGÀY THỨ MƯỜI MỘỘT...............................-222------< 22 2CEEEEEEE111101211222222 EAEecrrrrrrrrcre 77 
NHỮNG ĐOẠN VĂN TIẾNG PALI .........................................-----22°C222E222222222222errrrrrrrrrrerrre 81 
SƯỢC, TRÍCH BẠN TRÔNG CÁC BẤT CIÂNG sa sexbiasissaixlaadlisessodLlepandkileieae 81 


;17:0\'/ €l @) 20/84 ®)/-1I00012)9/@y2.30m18PPS..ỐỀốỐố.ố.Ốố.ố..ố.ẽẻ 99 


LỜI NÓI ĐẦU 


Thiển sư Goenka nói: “Giải thoát chỉ có thể đạt được bằng sự luyện tập, chứ không 
phải bằng việc bàn luận suông” Một khóa thiển Vipassana là cơ hội để bước đi những 
bước chắc chắn tiến đến giải thoát. Trong một khóa tu như thế, người tham dự sẽ học 
được cách làm cho tâm hết căng thẳng và xóa tan các thành kiến sai lầm gây xáo trộn 
trong cuộc sống hằng ngày. Bằng sự luyện tập này, ta bắt đầu biết cách sống từng giây 
phút đầy an lạc, hữu ích và hạnh phúc. Đồng thời ta bắt đầu tiến tới mục tiêu cao cả nhất 
mà nhân loại tìm cầu: thanh lọc tâm, thoát khỏi mọi khổ đau và giác ngộ hoàn toàn. 

Tất cả những điều này không thể đạt được chỉ bằng sự suy tưởng hoặc mong ước. 
Ta phải thực sự cất bước lên đường để đạt được mục đích. Vì lý do này, trong một khóa 
thiền Vipassana, sự thực tập luôn luôn được chú trọng. Ihiển sinh không được phép 
tranh luận về triết lý, hoặc bàn cãi về lý thuyết, không có những câu hỏi không liên 
quan tới kinh nghiệm của riêng mình. Thiền sinh được khuyến khích tìm ra câu trả lời 
cho những thắc mắc của mình ngay trong chính bản thân càng nhiều càng tốt. Vị Thầy 
đưa ra những hướng dẫn cần thiết cho việc tu tập, phần còn lại tùy thuộc vào mỗi 
người tự thực hành những hướng dẫn đó, thế cho nên ta phải tự chiến đấu với bản 
thân và tự tu tập để giúp chính mình. 

Tuy được nhấn mạnh như thế, nhưng vẫn cần một vài lời giải thích để làm nền tảng 
cho sự thực tập. Vì vậy mỗi buổi tối trong suốt khóa thiền Thầy Goenka đều giảng một 
bài pháp thoại với mục đích đặt những kinh nghiệm thực tập của ngày hôm ấy vào bối 
cảnh chung của khóa thiền và làm sáng tỏ một số kỹ thuật. Tuy nhiên Thầy lưu ý rằng 
những bài giảng này không phải để tiêu khiển cho tâm trí hay tình cảm. Mục đích của 
những buổi pháp thoại này chỉ để giúp thiển sinh hiểu rõ phải làm gì và tại sao, để có 
thể luyện tập đúng đường lối và đạt được thành quả mong muốn. 

Những bài giảng này được trình bày ở đây dưới hình thức tóm lược. 

Mười một bài giảng này giúp chúng ta có một cái nhìn tổng quát về những lời chỉ 
dạy của Đức Phật. Tuy nhiên, cách trình bày để tài ở đây không mang nặng tính học 


6 | THIỀN SƯ S.N. GOENKA 


thuật hay phân tích. Thay vào đó, những lời chỉ dạy được trình bày theo lối mở ra cho 
thiển sinh một tổng thể sống động, mạch lạc. Mọi khía cạnh khác liên quan đều hàm 
chứa một sự thống nhất quan trọng: đó là kinh nghiệm từ việc hành thiền. Kinh 
nghiệm này là ngọn lửa nội tâm cung cấp sức sống thực sự và sự sáng tỏ của giáo pháp 
quý báu. 

Không có kinh nghiệm này, ta không thể nắm bắt được ý nghĩa trọn vẹn của những 
gì được giải thích trong các bài giảng hoặc hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Nhưng 
như vậy không có nghĩa là không có chỗ cho sự hiểu biết giáo pháp về mặt trí thức. Sự 
hiểu biết trí thức rất có giá trị trong việc hỗ trợ sự hành thiển, mặc dù thiển tự nó là 
một tiến trình vượt ra ngoài những giới hạn của tri thức. 

Chính vì lý do đó, những bài tóm lược được soạn nhằm giới thiệu tóm tắt những 
điểm chính yếu của mỗi bài giảng. Mục đích chính là mang lại sự khích lệ và hướng 
dẫn cho những người tu tập Vipassana do Thày Goenka giảng dạy. Đối với những 
người tình cờ đọc được các bài tóm lược này, hy vọng rằng họ sẽ cảm nhận được sự 
khích lệ để tham dự một khóa thiển Vipassana và chứng nghiệm được những gì diễn 
tả nơi đây. 

Không nên dùng những bài tóm lược như một cẩm nang tự học thiển Vipassana, 
thay thế cho một khóa thiển mười ngày. Thiền tập là một việc làm nghiêm túc, nhất là 
phương pháp Vipassana vì nó liên quan đến những cấp độ sâu thắm của tâm thức. 
Không bao giờ nên đến với thiển một cách hời hợt và cầu thả. Cách đúng nhất để học 
Vipassana là tham dự một khóa thiền chính thức, nơi có môi trường thích hợp và 
người hướng dẫn có khả năng để hỗ trợ thiền sinh. Nếu người nào cố tự tập bằng cách 
đọc sách, bất chấp sự khuyến cáo này, người đó sẽ hoàn toàn gánh chịu mọi rủi ro. 

Rất may, những khóa thiển Vipassana do Thiển sư Goenka giảng dạy được tổ chức 
thường xuyên tại nhiều nơi trên thế giới. Lịch trình các khóa thiền được thông báo 
trên trang web Vipassana: www.dhamma.org (tiếng Anh) hoặc www.dhamma.org/vi 
(tiếng Việt). 

Những bài tóm lược hoàn toàn dựa trên những bài giảng của Thiền Sư Goenka tại 
Trung Tâm Thiền Vipassana, Massaschuetts, Hoa Kỳ, trong tháng 8 năm 1983, chỉ trừ 
bài thứ mười dựa trên bài giảng ở cùng trung tâm vào tháng 8 năm 1984. 

Mặc dù Thiền Sư Goenka đã xem qua nội dung và chấp thuận cho xuất bản, nhưng 
Thiền Sư không đủ thời gian để duyệt xét một cách kỹ lưỡng. Do đó, người đọc có thể 
tìm thấy những sai sót. Đây không phải là trách nhiệm của Thiền Sư, hoặc sự giảng 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA | 7 


dạy, mà hoàn toàn do lỗi của tôi. Xin hoan hỉ đón nhận mọi phê bình giúp sửa chữa 
những sai sót trong tài liệu này. 
Mong rằng cuốn sách này sẽ giúp ích được nhiều người trong sự tu tập Dhamma. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc. 


'Wïilliam Hart 


NHỮNG ĐIỀU CẨN LƯU Ý TRONG BẢN DỊCH 


Những lời giáo huấn của Đức Phật và những vị đệ tử của Ngài được Thiển Sư 
Goenka trích dẫn từ Luật Tạng (Vinaya-pifaka) và Kinh Tạng (Suffa-pifaka) trong 
kinh điển Pali. (Mặc dù trong vài trường hợp, một số trích dẫn có mặt trong cả hai 
Tạng, nhưng ở đây chỉ trình bày những tham khảo thuộc Kinh Tạng). Ngoài ra có một 
vài đoạn trích dẫn khác từ những tài liệu thời hậu kinh Điển Pali. Trong những bài 
giảng, Thày Goenka giải thích các đoạn kinh thường bằng cách giảng chỉ tiết hơn là 
dịch nghĩa từng thuật ngữ Pali. Mục đích là để truyền đạt cốt lõi của các đoạn kinh 
bằng ngôn ngữ giản dị, nhấn mạnh sự liên quan đến việc hành thiển Vipassana. 

Nơi mà đoạn kinh Pali xuất hiện trong bài tóm lược, lời giải thích của Thày Goenka 
ở ngay trong bài giảng được tóm lược ấy. Phần sau của tập sách, phần tiếng Pali với lời 
dịch tiếng Việt, có sự nỗ lực để thể hiện chính xác đoạn trích dẫn mà vẫn nhấn mạnh 
được quan điểm của một thiển giả. 

Trong những bài tóm lược, việc sử dụng các thuật ngữ Pali được hạn chế tối đa. Để 
thống nhất, nơi nào sử dụng những từ Pali, từ số nhiều cũng được viết theo tiếng Pali; 
ví dụ: số nhiều của sankhara là sankhara, của kalapa là kalapa. 


BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NHẤT 


Những khó khăn ban đấu - mục đích của phương pháp thiên này - tại sao hơi thở 
được chọn làm điểm khởi đầu - bản chất của tâm - nguyên nhân của những khó khăn 
và cách đối phó - những nguy hiếm cẩn phải tránh. 


Ngày đầu tiên chúng ta gặp rất nhiều khó khăn và khó chịu, một phần vì chúng ta 
không quen ngồi cả ngày và cũng không quen việc nỗ lực hành thiển, nhưng phần lớn 
là do phương pháp thiển mà quý vị bắt đầu thực tập: đó là sự thiết lập ý thức về hơi 
thở, chỉ hơi thở mà thôi. 

Ta có thể định tâm đễ dàng và mau lẹ hơn mà không bị trở ngại vì những khó chịu 
này nếu cùng một lúc với sự ý thức về hơi thở, ta bắt đầu lặp đi lặp lại một từ, một câu 
chú, danh hiệu của một vị thần linh, hoặc nếu ta bắt đầu tưởng tượng ra một hình ảnh, 
một hình dáng của một vị thần. Nhưng quý vị được yêu cầu chỉ quan sát hơi thở đúng 
như bản tánh tự nhiên của nó, không bị điều khiển, không được thêm vào một tiếng 
nói hoặc một hình ảnh tưởng tượng nào. 

Những cách trên không được phép bởi vì mục đích cuối cùng của phương pháp 
thiển này không phải là sự định tâm. Định tâm chỉ là một sự hỗ trợ, một nấc thang để 
đưa đến một mục tiêu cao thượng hơn: đó là sự thanh lọc tâm, diệt trừ mọi phiền não 
ô nhiễm, mọi bất thiện trong tâm, và nhờ đó được giải thoát khỏi mọi khổ đau, được 
giác ngộ hoàn toàn. 

Mỗi lần một bất tịnh nảy sinh trong tâm như giận dữ, thù ghét, đam mê, sợ hãi, ... 
ta trở nên khổ sở. Bất cứ khi nào có điều bất như ý xảy ra, ta trở nên căng thẳng và bắt 
đầu thắt những nút rối trong lòng. Rồi khi không đạt được những điều mong ước, ta 
cũng lại tạo ra căng thẳng trong người. Ta lặp đi lặp lại lối hành xử này trong suốt cuộc 
đời cho tới khi toàn thể cơ cấu thể xác và tinh thần trở thành một đống nút thắt (nội 
kết) hầu như không thể tháo gỡ được. Và ta không giữ sự căng thẳng này cho riêng 
mình mà trái lại thường làm lây lan ra cho những người xung quanh. Chắc chắn đây 
không phải lối sống đúng đắn. 


12 | THIỀN SƯ S.N. GOENKA 


Quý vị đã tới khóa thiển này để học một nghệ thuật sống: làm sao để sống an lạc, 
hài hòa với chính mình, và để tạo ra sự an lạc và hài hòa cho mọi người khác; làm sao 
sống được hạnh phúc từ ngày này sang ngày khác đồng thời tiến tới hạnh phúc tột 
đỉnh của một tâm hồn hoàn toàn thanh khiết, một tâm hồn tràn đây tình thương 
không vụ lợi, tràn đầy từ bị, hỉ lạc trước sự thành đạt của người khác, và tràn đây sự 
bình tâm. 

Để học nghệ thuật sống một cách hài hoà, trước tiên ta phải tìm ra nguyên nhân 
của sự bất hòa. Nguyên nhân này luôn luôn tiểm ẩn bên trong, vì vậy quý vị phải tìm 
hiểu sự thực về chính mình. Phương pháp này giúp quý vị tìm hiểu, khảo sát cơ cấu 
tinh thần và thể xác của chính mình, là nơi có nhiều vướng mắc, ràng buộc chỉ đưa 
đến căng thẳng, khổ đau. Ta phải hiểu rõ bản chất của mình về cả tinh thần lẫn thể xác 
ở mức độ thực nghiệm. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể chứng nghiệm được những 
gì bên ngoài phạm vi tỉnh thần và thể xác. Do đó, đây là phương pháp chứng thực chân 
lý, chứng thực về bản thân để tìm hiểu cái thực thể thường được gọi là “TA” Đây cũng 
có thể gọi là phương pháp chứng ngộ Thượng Đế, bởi vì cuối cùng Thượng Đế không 
là gì khác ngoài chân lý, tình thương và sự thanh tịnh. 

Kinh nghiệm trực tiếp về thực tại rất quan trọng. “Hiểu biết chính mình” - từ việc 
hiểu một thực tại bề ngoài, hiển nhiên thô thiển, tới chỗ biết được những thực tại tỉnh 
tế hơn, rồi tới thực tại tinh tế nhất về thân và tâm. Sau khi thể nghiệm những thực tại 
này, ta có thể tiến xa hơn để thể nghiệm thực tại rốt ráo vượt ra ngoài giới hạn của thân 
và tâm. 

Hơi thở là một điểm thích hợp để bắt đầu cuộc hành trình này. Sự chú tâm bằng 
cách dùng một đối tượng tự tạo, tưởng tượng - một câu chú hoặc một hình ảnh, chỉ 
đưa đến nhiều tưởng tượng hơn, nhiều ảo tưởng hơn. Nó sẽ không giúp ta tìm thấy 
những sự thật tinh tế hơn về chính mình. Để thâm nhập vào sự thật vi tế hơn, ta phải 
bắt đầu bằng sự thật, bằng một thực tại dễ nhận biết, thô thiển, là hơi thở. Hơn nữa, 
nếu dùng một câu chú, hoặc hình ảnh của một vị thần, thì khi đó phương pháp này sẽ 
mang tính tông phái. Một câu chú hoặc một hình ảnh sẽ thuộc về một nền văn hóa, 
một tôn giáo này hay một tôn giáo khác, và những người từ các tầng lớp khác có thể 
sẽ không chấp nhận được. Khổ là bệnh chung, thuốc chữa bệnh này không thể là 
thuốc chữa của riêng một tông phái nào; thuốc chữa phải là thuốc chung cho mọi 
người. Ý thức về hơi thở phù hợp cho yêu cầu này. Mọi người đều quen thuộc với hơi 
thở: quan sát hơi thở sẽ được mọi người chấp nhận. Mỗi bước đi trên con đường tu tập 
phải hoàn toàn thoát khỏi chủ nghĩa tông phái. 

Hơi thở là một phương tiện để ta tìm hiểu sự thật về chính mình. Thực ra, ở mức 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 13 


độ thực nghiệm, quý vị biết rất ít về cơ thể của mình. Quý vị chỉ biết đến hình tướng 
bên ngoài, những bộ phận cùng chức năng mà quý vị, có thể kiểm soát được một cách 
có ý thức. Quý vị không biết gì về các cơ quan nội tạng. Chúng hoạt động ngoài tầm 
kiểm soát của quý vị. Quý vị không biết gì về những tế bào kết hợp thành cơ thể mình, 
chúng thay đổi từng giây từng phút. Quý vị không biết gì về vô số những phản ứng 
sinh hoá, điện từ xảy ra liên tục trong khắp toàn thân. 

Trên con đường tu tập này, bất cứ những gì chưa biết về bản thân phải được quý vị 
biết đến. Hơi thở sẽ giúp ích cho mục đích này. Hơi thở giữ vai trò như là nhịp cầu nối 
liên cái biết với cái chưa biết bởi vì sự hô hấp là một chức năng của cơ thể có thể hoạt 
động một cách có ý thức hoặc vô ý thức, cố tình hay tự động. Ta bắt đầu với sự hít thở 
có ý thức, có chủ ý và tiến dần đến việc ý thức được hơi thở tự nhiên, bình thường. Và 
từ đó quý vị sẽ tiến tới một sự thật tinh tế hơn nữa về con người của mình. Mỗi bước 
tu tập là một bước đi trong thực tại. Mỗi ngày quý vị sẽ thâm nhập sâu hơn để khám 
phá được những thực tại vi tế hơn về mình, về thân và tâm của mình. 

Hôm nay quý vị được yêu cầu chỉ quan sát chức năng vật lý của hơi thở, nhưng 
đồng thời mỗi người cũng quan sát tâm bởi vì bản chất của hơi thở gắn liền với trạng 
thái tâm. Bất cứ bất tịnh hay phiền não nào nảy sinh trong tâm lập tức hơi thở trở nên 
bất bình thường - ta bắt đầu thở dồn dập hơn, mạnh hơn. Khi phiền não qua đi, hơi 
thở sẽ trở lại nhẹ nhàng. Do đó, hơi thở giúp ta khám phá thực tại không những của 
thân mà còn của tâm nữa. 

Hôm nay quý vị bắt đầu kinh nghiệm được một thực tại của tâm đó là thói quen đi 
lang thang từ đối tượng này sang đối tượng khác. Nó không muốn trụ vào hơi thở 
hoặc bất cứ đối tượng nào khác của sự chú tâm, trái lại, nó chạy lung tung. 

Và khi đi lang thang, tâm đi những đâu? Bằng cách thực tập, quý vị thấy rằng tâm 
hay lang thang về quá khứ hoặc tới tương lai. Đây là khuôn mẫu thói quen của tâm, 
tâm không muốn ở yên trong hiện tại. Thực ra, ta phải sống trong hiện tại. Những gì 
đã qua đi không thể lấy lại được, những gì trong tương lai thì nằm ngoài tầm tay ta cho 
tới khi nó trở thành hiện tại. Tưởng nhớ về quá khứ hay nghĩ tới tương lai đều quan 
trọng nhưng chỉ trong giới hạn để giúp ta đối phó với hiện tại. Tuy nhiên, vì thói quen 
cố hữu, tâm luôn luôn tìm cách trốn tránh thực tế trong hiện tại mà tìm về những gì 
ngoài tâm tay, thuộc quá khứ hay tương lai. Do đó cái tâm đi hoang này luôn luôn bất 
an, khổ sở. Phương pháp mà quý vị đang học ở đây được gọi là nghệ thuật sống và 
cuộc đời chỉ có thể được sống thực sự trong hiện tại. Do đó, bước đầu tiên là học cách 
sống trong giây phút hiện tại bằng cách giữ tâm trong thực tại trước mắt, đó là hơi thở 
đang đi vào và ra khỏi lỗ mũi. Đây chính là thực tại của giây phút này mặc dù chỉ là 


14 | THIỀN SƯ S.N. GOENKA 


một thực tại hời hợt. Khi tâm đi lang thang, hãy mỉm cười, không một chút bức xúc, 
ta chấp nhận sự thực là, vì khuôn mẫu thói quen cố hữu, tâm đã đi lang thang. Ngay 
lúc ta nhận ra rằng tâm đã đi lang thang, tâm sẽ tự động quay trở lại với ý thức về hơi 
thở một cách tự nhiên. 

Chúng ta dễ dàng nhận ra khuynh hướng của tâm thường chìm đắm trong suy nghĩ 
về quá khứ hay tương lai. Vậy những ý nghĩ này thuộc loại nào? Hôm nay chính chúng 
ta nhận thấy rằng nhiều lúc ý nghĩ nảy sinh không mạch lạc, không có đầu đuôi. 
Những hành vi tinh thần như thế thường được coi là triệu chứng của sự điên khùng. 
Tuy nhiên giờ đây chúng ta phát hiện ra rằng chúng ta đều điên khùng như thế, chìm 
đắm trong vô minh, ảo tưởng, hoang tưởng - ?oha. Ngay cả khi có ý nghĩ mạch lạc, 
đối tượng của ý nghĩ sẽ là những gì dễ chịu hoặc khó chịu. Nếu là dễ chịu, ta bắt đầu 
phản ứng bằng sự yêu thích, yêu thích trở thành thèm muốn, rang buộc - zaøa. Nếu ý 
nghĩ là khó chịu, ta bắt đầu phản ứng bằng sự không ưa thích rồi biến thành chán ghét, 
bực bội - đosa. Tâm thức lúc nào cũng tràn đầy vô minh, thèm muốn, chán ghét. Tất 
cả mọi bất tịnh khác đều bắt nguồn từ ba tâm bất tịnh căn bản này và mọi bất tịnh đều 
làm ta đau khổ. 

Mục tiêu của phương pháp này là để thanh lọc tâm, để giải thoát tâm khỏi sự đau 
khổ bằng cách xóa bỏ dần những phiền não bên trong. Đây là một cuộc giải phẫu sâu 
tận trong vô thức, giải phẫu để tìm thấy và loại trừ những phiền não tiểm ẩn trong đó. 
Ngay bước đầu của phương pháp cũng phải thanh lọc tâm,và đúng như vậy: bằng cách 
quan sát hơi thở chúng ta đã khởi sự không những định được tâm mà còn thanh lọc 
được tâm. Trong ngày hôm nay, có thể có vài lúc tâm ta hoàn toàn để ý đến hơi thở, 
nhưng mỗi giây phút như thế có tác động rất mãnh liệt vào việc thay đổi khuôn mẫu 
thói quen của tâm. Trong giây phút đó, quý vị có ý thức về thực tại, hơi thở vào hoặc 
ra khỏi lỗ mũi, không một chút ảo tưởng. Và quý vị không thể thèmm muốn có thêm 
hoặc cảm thấy chán ghét hơi thở của chính mình: quý vị đơn giản là chỉ quan sát mà 
không phản ứng lại. Trong giây phút như vậy, tâm không còn ba tâm phiển não căn 
bản, có nghĩa là, tâm được thanh tịnh. Giây phút thanh tịnh này ở tầng ý thức có ảnh 
hưởng sâu đậm đến những bất tịnh lâu đời chất chứa trong vô thức. Sự va chạm giữa 
những động lực tích cực và tiêu cực này tạo ra sự bùng nổ. Một vài bất tịnh vùi sâu 
trong vô thức sẽ trồi lên tầng ý thức và biểu lộ thành những cảm giác khó chịu khác 
nhau về tinh thần hay thể xác. 

Khi gặp phải trường hợp như thế, sẽ có nguy cơ ta trở nên bất an và những khó 
khăn phát sinh nhiều hơn. Tuy nhiên ta nên khôn ngoan để hiểu rằng, những cái có vẻ 
là khó khăn thực ra là dấu hiệu của sự thành công trong việc hành thiền, một dấu hiệu 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 15 


cho thấy phương pháp thiền này bắt đầu có hiệu nghiệm. Cuộc giải phẫu vào trong vô 
thức đã bắt đầu, và một số những ung nhọt nằm sâu trong đó bắt đầu ra khỏi vết 
thương. Mặc dầu tiến trình không được dễ chịu, nhưng đây là đường lối duy nhất để 
loại bỏ ung nhọt, để diệt trừ bất tịnh. Nếu ta tiếp tục tu tập đúng cách, mọi khó khăn 
sẽ từ từ biến mất. Ngày mai sẽ dễ dàng hơn một chút, ngày mốt càng dễ hơn nữa. Từng 
chút một, tất cả những khó khăn sẽ biến mất nếu quý vị luyện tập kiên trì. 

Không ai có thể tu tập thay cho quý vị; quý vị phải tự mình tu tập lấy. Quý vị phải 
tìm hiểu sự thật trong chính mình. Quý vị phải tự giải thoát mình. 

Vài lời khuyên về cách luyện tập: 

Trong những giờ hành thiền, luôn luôn thiền trong nhà. Nếu thiển ngoài trời, tiếp 
xúc trực tiếp với ánh sáng và gió, quý vị không thể thâm nhập vào chiều sâu của tâm. 
Trong giờ nghỉ quý vị có thể ra ngoài. 

Quý vị phải ở trong phạm vi của trung tâm thiển. Quý vị đang giải phẫu tâm mình, 
nên ở trong phòng giải phẫu. 

Quyết tâm ở lại trọn khóa thiền, bất kể những khó khăn quý vị có thể gặp phải. Dù 
gặp khó khăn trong lúc luyện tập, hãy cố gắng duy trì quyết tâm mạnh mẽ này. Nếu bỏ 
về giữa khóa thiền, có thể sẽ gặp nguy hiểm. 

Tương tự, hãy quyết tâm tuân thủ mọi nội quy, điều lệ, trong đó điều lệ giữ im lặng 
là quan trọng nhất. Nhất quyết theo đúng thời khóa biểu và nhất là phải có mặt tại 
thiển đường trong ba lần ngồi thiền chung mỗi ngày, mỗi lần một giờ. 

Tránh nguy cơ của việc ăn quá nhiều. Tránh rơi vào hôn trầm và nói những điều 
không cần thiết. 

Tu tập đúng theo sự hướng dẫn. Trong thời gian khóa thiền, đừng chê bai những gì 
quý vị đã đọc hoặc học được ở nơi khác. Hãy gác chúng qua một bên. Pha trộn các 
phương pháp lại với nhau sẽ rất nguy hiểm. Nếu có điều gì chưa hiểu rõ, quý vị hãy tới 
gặp người hướng dẫn để được sáng tỏ. Nhưng hãy thử tập theo phương pháp này một 
cách công bằng; nếu làm đúng như vậy, quý vị sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp. 

Hãy tận dụng thời gian, cơ hội, phương pháp để giải thoát mình khỏi mọi ràng buộc 
của sự ham muốn, ghét bỏ, và ảo tưởng để hưởng được an lạc thực sự, hài hòa thực sự, 
hạnh phúc thực sự. 

Mong tất cả quý vị được hạnh phúc thực sự. 

Nguyện cho mọi chúng sinh được hạnh phúc! 


BÀI GIẢNG NGÀY THỨ HAI 


Định nghĩa chung về ác và thiện - Bát Thánh Đạo: sila và samadhi 


Ngày thứ hai đã qua. Mặc dâu ngày thứ hai có khá hơn ngày thứ nhất một chút, 
nhưng những khó khăn vẫn còn. Tâm còn nhiều bất an, bồn chồn, hoang dại như con 
bò rừng hay con voi rừng sẽ gây ra nhiều thiệt hại khi vào nơi cư ngụ của con người. 
Nếu một người khôn khéo thuần hóa và huấn luyện được con thú rừng, thì tất cả sức 
mạnh của nó, thay vì để phá hoại, sẽ bắt đầu phục vụ xã hội một cách hữu hiệu. Tương 
tự như thế, tâm trí mạnh hơn và nguy hiểm hơn voi rừng rất nhiều, nó cần phải được 
thuần hóa và huấn luyện; sau đó sức mạnh lớn lao của tâm trí sẽ bắt đầu phục vụ cho 
chúng ta. Nhưng chúng ta phải tu tập thật nhẫn nại, thật kiên trì và liên tục. Sự tu tập 
liên tục là bí quyết của thành công. 

Chúng ta phải tự tu tập, không ai có thể tu tập thay cho ta. Với tất cả tình thương và 
lòng từ bi, một vị đã giác ngộ chỉ dạy cho ta con đường tu tập. Nhưng Ngài không thể 
cõng ta để đi đến mục đích cuối cùng. Chúng ta phải tự mình bước đi, tự mình chiến 
đấu, tự mình tu tập để giải thoát. Dĩ nhiên một khi ta bắt đầu tu tập, chúng ta sẽ nhận 
được rất nhiều sức mạnh hỗ trợ của Dhamma, nhưng chúng ta phải tự mình tu tập. 
Chúng ta phải tự mình đi hết con đường. 

Nên hiểu rõ con đường chúng ta đi theo là con đường gì. Đức Phật mô tả con 
đường này bằng những lời dạy giản dị: 

Tránh mọi điễu ác, 

làm những điễu lành, 
thanh lọc tâm; 

đó là lời dạy của chư Phật. 

Đây là đường lối chung được mọi người thuộc mọi thành phần, thuộc mọi chủng 
tộc và mọi quốc gia chấp nhận. Nhưng khi định nghĩa thế nào là thiện và thế nào là 


18 | THIỀN SƯ S.N. GOENKA 


bất thiện thì lại có vấn đề. Khi tinh túy của Dhamma bị mất đi, Dhamma trở thành 
tông phái. Rồi mỗi tông phái đưa ra một định nghĩa khác nhau về thiện, chẳng hạn 
như bề ngoài phải như thế nào, hoặc phải cử hành những nghi lễ gì, hoặc phải tin vào 
một điều gì. lất cả chỉ là những định nghĩa mang tích cách tông phái, được một số 
người chấp nhận nhưng bị một số khác phủ nhận. Nhưng Dhamma đưa ra một định 
nghĩa chung về bất thiện và thiện. Bất cứ hành động nào làm hại người khác, quấy rối 
sự an lạc, hài hòa của người khác là bất thiện, là xấu ác. Bất cứ hành động nào giúp ích 
cho người khác, mang lại an lạc, hài hòa cho người khác là thiện, là lành. Đây là một 
định nghĩa không theo tông phái nào mà chỉ dựa theo luật tự nhiên. Và theo luật tự 
nhiên, trước khi ta có thể làm những việc có hại cho người khác, tâm ta phải chất chứa 
những phiền não như nóng giận, sợ hãi, thù hận, ... Và mỗi khi phát sinh phiền não 
trong tâm, ta trở nên khổ sở, ta sống trong địa ngục nội tâm. Tương tự, ta không thể 
làm những việc giúp ích người khác nếu trước đó ta không phát sinh tình thương, lòng 
từ bi và thiện chí. Và ngay khi ta phát triển được phẩm chất tốt của một tâm thanh 
tịnh, ta bắt đầu hưởng được một thiên đường an lạc nội tâm. Khi ta giúp người khác, 
ta đồng thời giúp chính mình; khi ta làm hại người khác, ta đồng thời làm hại chính 
ta. Đây là Dhamma, là sự thật, là quy luật - quy luật tự nhiên phổ quát. 

Con đường của Dhamma được gọi là Bát Thánh Đạo. Thánh có nghĩa là ai đi theo 
đường lối này đương nhiên sẽ thành một người có tâm thánh thiện, một thánh nhân. 
Con đường này được chia ra làm ba phần: sila, samadhi và panna. Sila là đạo đức (giới) 
- tránh những việc làm và lời nói bất thiện, làm những việc thiện. Szmadhi là làm 
những việc thiện lành để của sự phát triển việc làm chủ được tâm mình. Thực tập cả 
hai rất có lợi, nhưng cả s72 lẫn samadhi đều không thể diệt trừ được tất cả những 
phiền não tích luỹ trong tâm. Vì lý do này, ta phải luyện tập phần thứ ba của con 
đường: pa=a, phát triển tuệ chứng, tuệ giác, trí khôn. Ba phần trong Bát Thánh Đạo 
thuộc về s//2 như sau: 

1) Sarmna-vaca Chánh ngữ- lời nói chân chính, nói những lời thanh tịnh. Để hiểu 
được lời nói thanh tịnh là gì, ta phải hiểu được lời nói bất tịnh ra sao. Nói dối để lừa 
gạt người, nói lời cay nghiệt làm tổn thương người, nói xấu sau lưng và vu khống, nói 
lời vô bổ và nhảm nhí, tất cả đều là những lời nói bất tịnh. Khi ta tránh được hết 
những điều này, những gì còn lại là lời nói chân chính. 

2) Samma-kammanta Chánh nghiệp -hành động chân chính, hành động thiện. 
Trên con đường của Dhamma, thước đo duy nhất để xác định những hành động bằng 
việc làm, lời nói hay ý nghĩ là tịnh hay bất tịnh chính là ở chổ hành động đó giúp ích 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 19 


hay làm hại người khác. Do đó giết hại, trộm cắp, tà dâm, và say sưa đến độ không biết 
mình đang làm gì đều là những hành động có hại cho người đồng thời cũng hại chính 
mình. Khi ta tránh không làm những hành động bất tịnh này, những gì còn lại là hành 
động chân chính. 

3) Samma-ajiva Chánh mạng- nghề nghiệp chân chính. Mọi người đều phải có việc 
làm để nuôi sống cho bản thân và cho thân nhân, nhưng nếu cách kiếm sống đó có hại 
cho người khác thì đó không phải là nghề nghiệp chân chính. Có thể ta không làm 
những việc sai trái trong nghề nghiệp của mình nhưng lại khuyến khích người khác 
làm sai quấy; vậy là ta cũng kiếm sống một cách không chân chính. Ví dụ: bán rượu, 
mở sòng bạc, bán vũ khí, bán thú vật hoặc bán thịt đều không phải là nghề nghiệp 
chân chính. Ngay cả những nghề lương thiện, nhưng chỉ với mục đích bóc lột người 
khác, như vậy là ta đã không kiếm sống một cách chân chính. Nếu mục đích là để làm 
tròn nhiệm vụ của một cá nhân trong xã hội, đóng góp khả năng, nỗ lực cho lợi ích 
chung, để bù lại, ta chỉ nhận thù lao vừa phải để nuôi sống cho bản thân và cho người 
thân. Như vậy là ta hành nghề chân chính. 

Một chủ gia đình, một cư sĩ cần tiền để nuôi bản thân. Tuy nhiên mối nguy hiểm là 
khi việc kiếm tiền trở thành một hình thức thổi phồng bản ngã: ta tìm cách tích lũy 
cho mình càng nhiều càng tốt, và khinh rẻ người kiếm được ít hơn. Một thái độ như 
thế, có hại cho người khác đồng thời có hại cho chính mình vì tự ngã càng lớn chừng 
nào ta càng cách xa sự giải thoát chừng ấy. Bởi vậy, một phần quan trọng của lối sống 
chân chính là đóng góp từ thiện, chia sẻ một phần những gì ta kiếm được cho người 
khác. Khi đó ta kiếm sống không những cho riêng mình mà còn giúp ích cho người 
khác nữa. 

Nếu Dhamma chỉ đơn thuần gồm có sự chú ý vào việc tránh làm hại người khác thì 
Dhamma không có hiệu nghiệm. Trên lý thuyết, ta có thể hiểu sự nguy hại trong việc 
làm ác và lợi ích của việc làm lành hoặc ta có thể chấp nhận sự quan trọng của si/2 chỉ 
vì lòng ngưỡng mộ đối với những người thuyết giảng về đạo đức. Tuy nhiên ta vẫn tiếp 
tục làm những việc bất thiện bởi vì ta không kiểm soát được tâm mình. Do đó phải 
luyện tập phần thứ hai của Dhamma, sđnađlï¡ - phát triển việc làm chủ được tâm. 
Trong việc này có ba phần của Bát Thánh Đạo: 

4) Samma-vayamna Chánh tỉnh tấn - nỗ lực chân chính, tu tập đúng cách. Qua sự 
thực tập, quý vị đã thấy tâm trí yếu đuối và chao đảo đến chừng nào, luôn luôn nhảy 
hết từ đối tượng này sang đối tượng khác. Một tâm như thế cần được luyện tập để 
được vững mạnh hơn. Có bốn cách luyện tập làm cho tâm vững mạnh: diệt trừ những 


20 | THIỀN SƯ §. N. GOENKA 


bất tịnh đã có trong tâm, không cho bất tịnh mới nảy sinh, bảo tồn và gia tăng những 
điều thiện đang có trong tâm, và trau đồi những điều thiện còn thiếu sót. Bằng cách 
tập ý thức về hơi thở (A#zpaøa) quý vị đã gián tiếp bắt đầu thực hành sự luyện tập này. 

5) Samna-sati Chánh niệm - ý thức chân chính, ý thức về sự thật ở giây phút hiện 
tại. Hướng về quá khứ chỉ có những ký ức, hướng về tương lai chỉ có sự mong ước, lo 
sợ, tưởng tượng. Quý vị đã bắt đầu thực tập sawma-safi bằng cách tập cho mình luôn 
luôn ý thức được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, giới hạn trong phạm 
vị của mũi. Quý vị phải phát triển khả năng ý thức được toàn thể thực tại, từ thô thiển 
đến tinh tế nhất. Để bắt đầu, quý vị để ý đến hơi thở có ý thức, có chủ ý, rồi đến hơi 
thở tự nhiên, nhẹ nhàng, sau đó chú ý đến sự xúc chạm của hơi thở. Bây giờ quý vị sẽ 
chú tâm vào một đối tượng tinh tế hơn: những cảm giác của thân thể, những cảm giác 
tự nhiên trong khu vục giới hạn ở mũi. Quý vị có thể cảm thấy nhiệt độ của hơi thở, 
lạnh hơn một chút khi vào, ấm hơn một chút khi ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, còn vô số 
cảm giác không liên quan gì đến hơi thở như nóng, lạnh, ngứa, thoi thóp, rung động, 
đè nén, căng thẳng, đau nhức, ... Quý vị không thể chọn lựa cảm giác mình muốn bởi 
vì quý vị không thể tạo ra cảm giác. Chỉ quan sát, duy trì, để ý. Tên của cảm giác không 
quan trọng, điều quan trọng là ta ý thức được thực trạng của cảm giác mà không phản 
ứng lại chúng. 

Như quý vị đã thấy, khuôn mẫu thói quen của tâm là chìm đắm trong tương lai hoặc 
quá khứ, tạo ra them muốn hay chán ghét. Bằng cách thực tập về ý thức chân chính, 
quý vị đã bắt đầu xóa bỏ thói quen này. Không phải là sau khóa thiển này quý vị sẽ 
quên hết quá khứ và không còn một ý nghĩ nào về tương lai. Nhưng trên thực tế, quý 
vị thường phí phạm năng lực của mình khi suy nghĩ lẩn quẩn một cách vô ích về quá 
khứ hoặc tương lai, phí phạm nó nhiều đến nỗi khi cần nhớ lại hoặc cần hoạch định 
một việc gì quý vị không thể làm được. Bằng cách phát triển sa#na-safi, quý vị sẽ học 
được cách chú tâm vào thực tại. Quý vị sẽ nhận thấy, khi cần, sẽ nhớ lại những gì đã 
qua một cách dễ dàng hơn và có thể hoạch định thỏa đáng cho tương lai. Quý vị sẽ 
sống một cuộc đời hạnh phúc và lành mạnh. 

6) Samma-samadhi - Chánh định- định chân chính. Chỉ định tâm suông không 
phải là mục tiêu của phương pháp này; sự định tâm quý vị đạt được phải có nền tảng 
của sự thanh tịnh. Ta có thể định tâm trên nền tảng của lòng thèm muốn hay chán 
ghét hoặc vô minh, nhưng đây không phải là sammna-samadhi. Ta phải ý thức được 
thực tại trong bản thân, không một chút thèm muốn hay chán ghét. Giữ được sự ý 
thức này liên tục từ giây phút này sang giây phút khác chính là sana-samadlhi. 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỀN VIPASSANA. | 21 


Bằng cách triệt để tuân thủ năm giới, quý vị đã bắt đầu thực tập s7/a. Bằng cách rèn 
luyện tâm trí chăm chú vào một điểm, một đối tượng có thực trong giây phút hiện tại 
này, quý vị đã bắt đầu có được samadlhi. Giờ hãy luyện tập chuyên cần để cho tâm trở 
nên sắc bén, để khi bắt đầu thực tập pa#za, quý vị sẽ có khả năng thâm nhập vào 
những tầng sâu thẳm của vô thức, để tẩy trừ hết những bất tịnh nằm trong đó và 
hưởng được hạnh phúc thật sự - hạnh phúc của sự giải thoát. 

Mong tất cả quý vị được hạnh phúc thực sự. 

Nguyện cho mọi chúng sinh được hạnh phúc. 


BÀI GIẢNG NGÀY THỨ BA 


Bát Thánh Đạo: panna - trí tuệ thụ nhận, trí tuệ tư duy, trí tuệ thực chứng - các 
kalapa - bốn nguyên tố - ba đặc tính: vô thường, bản chất hư ảo của ngã, khổ - xuyên 
thấu sự thật hiến nhiên 


Ngày thứ ba đã qua. Chiều mai quý vị sẽ bước vào lĩnh vực pawa, trí tuệ, phâẩnlĩnh 
thứ ba của Bát Thánh Đạo. Không có trí tuệ con đường luyện tập sẽ không trọn vẹn. 

Ta bắt đầu cuộc hành trình bằng cách thực tập s72, nghĩa là, bằng cách tránh làm 
hại người khác; nhưng mặc dù không làm hại người khác ta vẫn làm hại chính mình 
bằng cách tạo ra phiền não trong tâm. Do đó ta tập luyện sadl¡, học cách kiểm soát 
tâm, học cách đè nén những phiền não đã phát sinh. Tuy nhiên, đè nén những phiền 
não không thể loại trừ chúng được. Chúng vẫn tổn tại trong vô thức và sinh sôi nảy 
nở, tiếp tục làm hại chính ta. Do đó bước thứ ba của Dhamma là pa=a: đó là không 
để những phiền não tự do hoành hành và cũng không đè nén chúng, nhưng trái lại 
cho phép chúng nảy sinh ra và bị diệt trừ. Khi các phiền não bị diệt trừ, tâm sẽ không 
còn những bất tịnh. Và khi tâm đã được thanh lọc, không cần một nỗ lực nào, ta cũng 
tránh được những hành động có hại cho người khác bởi vì đặc tính của một tâm thanh 
tịnh là chứa đầy thiện chí và tình thương cho mọi người. Tương tự, không cần phải 
gắng sức ta cũng tránh được những hành động làm hại chính mình. Ta sống một cuộc 
đời hạnh phúc và lành mạnh. Bởi vậy mỗi bước trên con đường luyện tập phải dẫn đến 
bước kế tiếp. S/la đưa tới sự phát triển samadlhi, sự định tâm đúng cách; samadhi đưa 
tới sự phát triển pazza, trí tuệ để thanh lọc tâm; pawa đưa tới #iPbana (miết bàn), 
thoát khỏi mọi bất tịnh, sự giác ngộ hoàn toàn. 

Có hai phần của Bát Thánh Đạo thuộc về pa#a: 

7) Sarmtna-sankappa - Chánh tư duy- sự suy nghĩ chân chính. Không cần thiết phải 
ngưng tiến trình suy nghĩ trước khi phát triển trí tuệ. Ý tưởng vẫn còn, nhưng cách suy 
nghĩ thay đổi. Những phiền não ở bề mặt của tâm mất đi nhờ ta thực hành ý thức về 


24 | THIỀN SƯ §. N. GOENKA 


hơi thở. Thay cho những ý nghĩ liên quan đến them muốn, chán ghét và ảo tưởng, ta 
bắt đầu có những suy nghĩ lành mạnh, suy nghĩ về Dhamma, về con đường giải thoát. 

8) Samma-ditthi - Chánh kiến - sự hiểu biết chân chính. Đây mới thực là panma, 
hiểu biết sự thật đúng như thật, chứ không phải tưởng như thật. 

Có ba giai đoạn trong việc phát triển pawa, phát triển trí tuệ. 

Đầu tiên là sufa-rnaya pamna, trí tuệ có được nhờ nghe nói, hoặc đọc được những 
lời của người khác. Trí tuệ thụ nhận này rất hữu ích, giúp ta đi đúng đường. Tuy nhiên, 
chỉ riêng nó thôi thì không thể giải thoát được vì trên thực tế nó chỉ là trí tuệ vay 
mượn. Ta chấp nhận nó là đúng có thể vì lòng tin mù quáng, có thể vì ghét bỏ, vì sợ 
nếu không tin theo sẽ bị xuống địa ngục, hoặc vì ước muốn, hy vọng nếu tin theo sẽ 
được lên thiên đường. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào, nó cũng không phải là trí 
tuệ của chính mình. 

Nhiệm vụ của trí tuệ thụ nhận phải đưa tới giai đoạn kế tiếp: cinfa-maya panna, sự 
hiểu biết trí thức. Dựa trên lý trí, ta thường tìm hiểu những gì ta nghe hoặc đọc được 
để xem xét chúng có hợp lý không, có thực tế không, có lợi ích không. Nếu đúng như 
thế, thì ta chấp nhận chúng. Sự hiểu biết có phân tích này cũng rất quan trọng nhưng 
nó cũng rất nguy hiểm nếu được coi là sự hiểu biết tối hậu. Một người phát triển sự hiểu 
biết trí thức rồi do đó cho rằng mình là người rất khôn ngoan. Tất cả những gì người đó 
học được đều chỉ để thổi phồng bản ngã, người đó còn xa sự giải thoát nhiều lắm. 

Nhiệm vụ đúng đắn của trí thức là để đưa tới trình độ kế tiếp: bhavana-maya 
pamna, trí tuệ đạt được ngay trong bản thân, ở mức độ thực nghiệm. Đây mới là sự 
hiểu biết thực sự. Sự hiểu biết thụ nhận hay trí thức rất hữu ích nếu chúng khích lệ, 
hướng dẫn ta tới giai đoạn kế tiếp. Tuy nhiên, chỉ có trí tuệ thực nghiệm mới có thể 
đưa ta tới giải thoát bởi vì đây là trí tuệ của chính mình, dựa trên kinh nghiệm bản 
thân. 

Một ví dụ về ba loại trí tuệ: Một bác sĩ viết toa thuốc cho một bệnh nhân. Người này 
về nhà, và vì sự tin tưởng hoàn toàn vào bác sĩ, ngày nào cũng mang toa thuốc ra đọc; 
đây là sufa-naya pamna, trí tuệ thụ nhận. Không hài lòng như thế, người đó trở lại gặp 
bác sĩ và đòi hỏi được giải thích về toa thuốc, tại sao lại cần thiết và công hiệu của toa 
thuốc; đây là cinfa-maya pamna, trí tuệ trí thức. Cuối cùng người đó uống thuốc; chỉ 
như vậy người đó mới hết bệnh. Hiệu quả chỉ đạt được sau khi thực hiện phần thứ ba, 
bhavana-naya panna, trí tuệ tự chứng. 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 25 


Quý vị tới khóa thiển này để chính mình uống thuốc, để phát triển trí tuệ cho mình. 
Muốn làm được như thế quý vị phải hiểu sự thật ở mức độ thực nghiệm. Rất nhiều 
hiểu lầm xảy ra vì những điều tưởng như thật hoàn toàn khác hẳn với sự thật. Để tránh 
khỏi sự nhầm lẫn này, quý vị phải có được trí tuệ thực nghiệm. Và bên ngoài cơ thể của 
ta, sự thật không thể được chứng nghiệm mà chỉ có thể suy luận mà thôi. Do đó, quý 
vị phải phát triển được khả năng chứng nghiệm được sự thật bên trong bản thân, từ 
chỗ thô thiển nhất tới chỗ tinh tế nhất, để thoát khỏi mọi ảo tưởng, mọi vướng mắc, 
ràng buộc. 

Mọi người đều biết là vũ trụ thay đổi không ngừng, nhưng chỉ sự hiểu biết của lý trí 
về thực tại này không giúp ích được gì cả; ta phải chứng nghiệm được sự thay đổi ấy 
trong chính ta. Có thể khi một việc đau buồn xảy ra, như một người gần gũi hoặc thân 
thiết qua đời, đối diện với thực tế phũ phàng này của sự vô thường, ta bắt đầu có trí tuệ, 
thấy được sự vô nghĩa trong việc theo đuổi những của cải trần tục, hoặc việc tranh cãi 
với người khác. Nhưng chẳng bao lâu, thói quen cũ của tự ngã khẳng định lại quyền lực 
của nó, và trí tuệ này bị lu mờ dần bởi nó không dựa trên kinh nghiệm trực tiếp của cá 
nhân. Ta đã không chứng nghiệm được sự thật của vô thường ngay trong ta. 

Mọi sự đều đổi thay, sinh và diệt từng giây phút - acca; nhưng tiến trình này xảy 
ra quá nhanh và liên tục nên tạo ra ảo tưởng mọi việc đều bất biến, không thay đổi. 
Ngọn lửa của cây nến và ánh sáng của bóng đèn điện đều thay đổi không ngừng. Nếu 
ta phát hiện được tiến trình thay đổi bằng các giác quan của mình, như trong trường 
hợp ánh sáng của đèn cầy, ta có thể thoát khỏi ảo tưởng. Nhưng khi sự thay đổi xảy ra 
quá nhanh và liên tục như trường hợp của bóng đèn điện mà các giác quan của ta 
không thể phát hiện được thì sự phá vỡ ảo tưởng khó hơn rất nhiều. Ta có thể nhận ra 
sự thay đổi không ngừng của một dòng sông đang chảy nhưng làm sao ta hiểu được 
rằng, người đang tắm trong dòng sông đó cũng đang thay đổi từng giây từng phút? 

Cách duy nhất để phá vỡ ảo tưởng là tập cách tìm hiểu ngay trong bản thân, và tự 
chứng nghiệm được thực tại của cơ cấu thân và tâm của chính mình. Đây là điều mà 
thái tử Siddhattha Gotama đã làm để trở thành một vị Phật. Bỏ qua một bên tất cả 
những điều đã biết trước đây, Ngài tìm hiểu về chính Ngài để phát hiện ra bản tánh 
thực sự của cơ cấu vật chất và tinh thần. Bắt đầu từ thực tại nông cạn, hiển nhiên bề 
ngoài, Ngài thâm nhập tới từng lớp vi tế nhất, và khám phá ra rằng toàn thể cơ cấu vật 
chất được cấu tạo bằng những vi tử, tiếng Pali gọi là aftha kalapa. Ngài nhận thấy mỗi 
vi tử gồm có bốn nguyên tố chính - đất, nước, gió, lửa, và những đặc tính của chúng. 
Ngài phát hiện ra rằng những vi tử này là những phần tử căn bản kết hợp thành vật 


26 | THIỀN SƯ S. N. GOENKA 


chất, và chúng sinh ra rồi diệt đi rất nhanh - hàng tỉ tỉ lần trong một giây. Trên thực tế, 
không có sự chắc đặc trong thế giới vật chất; không có gì ngoài sự bùng cháy và những 
rung động. Các nhà khoa học hiện đại đã xác nhận những phát hiện của Đức Phật và 
đã chứng minh bằng thí nghiệm là thế giới vật chất gồm có những hạt cơ bản sinh diệt 
rất nhanh. Tuy nhiên, các nhà khoa học này không thể thoát khỏi khổ đau bởi vì họ 
chỉ hiểu bằng lý trí, không giống như Đức Phật, họ không chứng nghiệm trực tiếp 
được sự thật bên trong chính họ. Chỉ khi nào ta tự chứng nghiệm được thực tại vô 
thường trong bản thân, khi đó ta mới có thể thoát khỏi đau khổ. 

Cùng lúc với sự hiểu biết về aricca phát triển trong bản thân, một sự hiểu biết khác 
của trí tuệ phát sinh: a#affa, không có cái “ta” và không có cái “của ta. Trong cấu trúc 
vật chất và tinh thần, không có một cái gì có thể tồn tại hơn một khoảnh khác, không 
có gì có thể được xem là cái “ta; hoặc một linh hồn không thay đổi. Nếu có một cái gì 
thật sự là “của ta” thì ta phải làm chủ được chúng, phải kiểm soát được chúng. Nhưng 
trên thực tế, ta không làm chủ được ngay cả thân xác mình: nó luôn luôn thay đổi, hủy 
hoại không kể gì đến ước muốn của ta. 

Kế đến, sự hiểu biết thứ ba của trí tuệ phát sinh: đukkha, khổ. Nếu ta cố làm chủ và 
bám giữ những øì đang thay đổi ngoài tầm kiểm soát của mình thì đương nhiên ta tạo 
ra khổ cho chính mình. Thông thường, ta nhận biết khổ qua những cảm giác khó chịu, 
nhưng cảm giác dễ chịu cũng tạo ra khổ không kém nếu ta dính mắc vào các cảm giác 
ấy, bởi vì chúng cũng vô thường như thế. Bám víu vào những gì phù du tạm bợ chắc 
chắn sẽ đưa tới khổ. 

Khi sự hiểu biết về anicca, anaffa, và dukkha trở nên vững mạnh, trí tuệ này sẽ thể 
hiện trong cuộc sống hằng ngày của ta. Cũng như khi ta đã học được cách thâm nhập, 
vượt qua sự thật hiển nhiên bên trong, thì trong những hoàn cảnh bên ngoài ta sẽ có 
khả năng thấy được sự thật hiển nhiên đồng thời cũng là sự thật tối hậu. Ta thoát khỏi 
ảo tưởng và sống một cuộc đời hạnh phúc và lành mạnh. 

Rất nhiều ảo tưởng hình thành từ một sự thật hiển nhiên, chắc chắn, rõ ràng 
- chẳng hạn ảo tưởng về sắc đẹp thể xác. Thân xác chỉ đẹp khi còn kết hợp với nhau 
thành một khối. Bất cứ bộ phận nào khi nhìn riêng rẽ sẽ không còn hấp dẫn, không 
còn đẹp nữa - asubha. Vẻ đẹp thể xác là một thực tại có tính nông cạn, hiển nhiên, 
không phải là sự thật tối hậu. 

Tuy nhiên, hiểu được bản chất hư ảo của vẻ đẹp thể xác không đưa đến sự ghét bỏ 
người khác. Khi trí tuệ đã phát sinh, tâm trí tự nhiên trở nên quân bình, không dính 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 27 


mắc, thanh tịnh, đầy thiện ý đối với mọi người. Khi đã chứng nghiệm được sự thực 
trong chính mình, ta sẽ hết ảo tưởng, thèm muốn, chán ghét để sống được một cuộc 
sống an lạc và hạnh phúc. 

Chiều mai, quý vị sẽ bước những bước đầu tiên trong lãnh vực pawna khi thực tập 
Vipassana. Không nên nghĩ rằng ngay sau khi bắt đầu, quý vị sẽ thấy những hạt vi tử 
sinh và diệt trong khắp cơ thể. Không phải như thế, ta bắt đầu bằng sự thật thô thiển, 
hiển nhiên, và bằng cách giữ được sự bình tâm, dần dần ta sẽ thâm nhập vào sự thật 
tinh tế hơn, tới những sự thật tối hậu về tinh thần và vật chất, và sau cùng, tới sự thật 
tối hậu vượt ra ngoài thân và tâm. 

Để đạt được mục đích này, quý vị phải tự mình luyện tập. Do đó nên giữ s//a của 
mình vững mạnh hơn, bởi vì đây là nền móng của sự thực hành, và tiếp tục tập 
Anapana cho tới 3 giờ chiều ngày mai; tiếp tục quan sát thực tại trong phạm vi quanh 
mũi. Tiếp tục làm cho đầu óc bén nhạy để khi khởi sự Vipassna vào ngày mai quý vị 
có thể thâm nhập vào những tầng lớp sâu hơn và diệt trừ được những bất tịnh tiểm ẩn 
trong đó. Hãy luyện tập kiên nhẫn, bền bị, liên tục, vì sự tốt đẹp và sự giải thoát của 
quý vị. 

Nguyện cho quý vị thành công trong những bước đầu tiên trên con đường giải 
thoát. 

Nguyện cho mọi chúng sinh được hạnh phúc! 


BÀI GIẢNG NGÀY THỨ TƯ 


Những câu hỏi liên quan đến cách thức luyện tập Vipassana - luật về nghiệp - tâm 
quan trọng về hành động của tâm - bốn thành phần của tâm: hay biết, nhận định, cảm 
giác, phản ứng (tạo nghiệp) - duy trì ý thức và sự bình tâm là đường lối để thoát khổ. 


Ngày thứ tư là ngày rất quan trọng. Quý vị đã bắt đầu nhúng mình vào dòng sông 
Dhamma, tìm hiểu sự thật về chính con người mình ở lĩnh vực các cảm giác trên thân. 
Trong quá khứ, vì vô minh, những cảm giác này là nguồn gốc sinh sôi nảy nở của khổ 
đau, nhưng chúng cũng là phương tiện để diệt trừ khổ. Quý vị đã khởi sự bước trên 
con đường giải thoát bằng cách học cách quan sát cảm giác trên cơ thể và duy trì sự 
bình tâm. 

Vài câu hỏi thường được đặt ra về cách thực tập này: 

Tại sao phải đi chuyển sự chú tâm trên khắp cơ thể theo thứ tự, và tại sao phải theo 
thứ tự này? 

Thứ tự nào cũng được, nhưng thứ tự rất cần thiết. Nếu không, sẽ có nguy cơ bỏ sót 
vài chỗ trên cơ thể, và những chỗ đó sẽ vẫn còn bị mù mờ, bỏ trống. Cảm giác hiện 
điện khắp mọi chỗ trên cơ thể, và trong phương pháp này, điều rất quan trọng là phát 
huy được khả năng cảm nhận được chúng trên toàn thân. Vì lý do này, di chuyển theo 
thứ tự rất có lợi. 

Nếu chỗ nào trên cơ thể không có cảm giác, quý vị có thể dừng sự chú tâm ở đó một 
phút. Trên thực tế, tại đó cũng như tại mọi chỗ khác trên cơ thể đều có cảm giác, 
nhưng ở trong trạng thái rất tinh tế khiến tâm quý vị không cảm nhận được và như 
thế chỗ này có vẻ như mơ hồ. Nên dừng lại nơi đó một phút, quan sát một cách bình 
tĩnh, yên lặng và bình tâm. Không sinh lòng ham muốn có một cảm giác hoặc ghét bỏ 
sự mù mờ. Nếu làm như thế, quý vị đã đánh mất sự bình tâm, và một tâm mất quân 
bình thì thiếu bén nhạy, chắc chắn sẽ không nhận biết được những cảm giác tinh tế 


30 | THIÊN SƯ §S.N. GOENKA 


hơn. Nhưng nếu tâm được giữ quân bình, nó sẽ trở nên bén nhạy hơn và có khả năng 
nhận biết được các cảm giác vi tế hơn. Hãy bình tâm quan sát từng vùng khoảng một 
phút, không nên nhiều hơn. Nếu trong một phút không cảm thấy cảm giác nào xuất 
hiện, hãy mỉm cười di chuyển tiếp. Trong vòng kế tiếp lại ngừng tại đó một phút; 
không sớm thì muộn, quý vị sẽ bắt đầu cảm thấy cảm giác tại nơi đó và trên khắp cơ 
thể. Nếu quý vị đã dừng ở đó một phút mà vẫn không cảm thấy gì thì nên cảm nhận 
sự cọ xát của áo quần nếu đây là khu vực được che kín, hoặc sự xúc chạm với không 
khí nếu nơi đó không có vải che. Bắt đầu bằng những cảm giác thô thiển này và dần 
dần quý vị sẽ cảm nhận được các cảm giác khác. 

Nếu ta đang chú tâm vào một nơi trên cơ thể và một cảm giác xuất hiện tại một chỗ 
khác, vậy ta có nên đời sự quan sát đến chỗ đó không? 

Không nên, vẫn tiếp tục đi theo thứ tự. Đừng cố loại bỏ cảm giác tại những chỗ 
khác trên cơ thể - quý vị không nên làm như thế - nhưng đừng coi chúng là quan 
trọng. Chỉ khi nào quí vị di chuyển đến đâu quí vị mới quan sát cảm giác ở chỗ đó. Hãy 
đi chuyển theo thứ tự. Nếu không, quý vị sẽ nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, bỏ sót 
nhiều chỗ trên cơ thể và chỉ quan sát được những cảm giác thô thiển. Quý vị phải tập 
cho mình quan sát được những cảm giác khác nhau trên khắp cơ thể, thô thiển hay 
tinh tế, dễ chịu hay khó chịu, rõ rệt hay mơ hồ. Do đó không bao giờ để sự chú tâm 
nhảy từ chỗ này sang chỗ khác. 

Cần thời gian bao lâu để di chuyển từ đấu tới chân? 

Thời gian khác nhau tùy trường hợp. Lời chỉ dẫn là chú tâm vào một vùng nào đó 
và ngay sau khi cảm nhận được cảm giác hãy di chuyển tiếp. Nếu tâm đủ nhạy bén, 
tâm sẽ ý thức được cảm giác ngay khi tới một chỗ nào đó và quý vị có thể di chuyển 
tiếp ngay lập tức. Nếu trường hợp này xảy ra trên khắp cơ thể, ta có thể đi từ đầu tới 
chân trong khoảng mười phút. Nhưng ta không nên di chuyển nhanh hơn trong giai 
đoạn này. Tuy nhiên, nếu tâm không được nhạy bén, nhiều nơi cần phải chờ tới một 
phút cho cảm giác xuất hiện. Trong trường hợp đó, có thể phải mất ba mươi phút 
hoặc một giờ để đi từ đầu xuống chân. Thời gian cần thiết để di chuyển đủ một vòng 
không quan trọng. Chỉ tiếp tục tu tập một cách kiên nhẫn, bền bỉ, chắc chắn quý vị sẽ 
thành công. 

Diện tích vùng chú tâm rộng khoảng bao nhiêu? 

Hãy chú tâm đến từng phần của cơ thể rộng khoảng năm hay bảy phân; sau đó di 
chuyển tới năm hay bảy phân khác và tiếp tục như vậy. Nếu tâm không đủ nhạy bén, lấy 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 31 


một phần lớn hơn, ví dụ như cả khuôn mặt hay cả cánh tay. Sau đó cố thu hẹp dân diện 
tích vùng ta chú tâm. Cuối cùng quý vị sẽ có khả năng cảm nhận được cảm giác tại mọi 
nơi trên cơ thể. Nhưng bây giờ thì một vùng khoảng năm tới bảy phân là tốt rồi. 

Ta có niên chỉ chú ý tới những cảm giác trên bề tmmặt hay cả bên trong cơ thể? 

Đôi khi thiển sinh cảm nhận được cảm giác ở bên trong cơ thể ngay khi bắt đầu 
thực hành Vipassana. Có khi mới đầu thiển sinh chỉ cảm thấy cảm giác trên bề mặt. 
Cả hai đều hoàn toàn tốt. Nếu cảm giác chỉ xuất hiện trên bề mặt, quan sát chúng 
nhiều lần cho tới khi quý vị cảm nhận được cảm giác trên toàn thân. Sau khi đã cảm 
thấy cảm giác khắp mọi nơi ở bên ngoài, quý vị bắt đầu tiến sâu vào bên trong. Dần 
dần sẽ phát triển được khả năng cảm nhận được cảm giác ở mọi chỗ, cả bên trong lẫn 
bên ngoài, tại mọi nơi trong cơ cấu thân vật lý. Nhưng để bắt đầu, những cảm giác ở 
bên ngoài cũng đủ tốt rồi. 

Con đường luyện tập sẽ dẫn dắt qua khắp lãnh vực cảm giác, dẫn tới sự thật tối hậu 
vượt ra ngoài tầm cảm nhận của giác quan. Nếu tiếp tục thanh lọc tâm với sự trợ giúp 
của cảm giác, chắc chắn quý vị sẽ đạt tới giai đoạn tối hậu. 

Khi ta còn vô minh, cảm giác là phương tiện làm gia tăng sự đau khổ bởi vì ta phản 
ứng lại cảm giác bằng sự thèm muốn và chán ghét. Khó khăn thực sự nảy sinh, căng 
thẳng khởi đầu ở mức độ của những cảm giác trên thân. Do đó, đây là nơi ta phải 
luyện tập để giải quyết khó khăn, để thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm. Ta phải 
học để ý thức được những cảm giác khác nhau mà không phản ứng lại chúng, chấp 
nhận bản tánh hay đổi thay và vô ngã của cảm giác. Nhờ vậy, ta thoát khỏi thói quen 
phản ứng mù quáng, tự giải thoát mình khỏi những đau khổ. 

Cảm giác là gì? 

Bất cứ những gì ta cảm nhận được trên thân là cảm giác - bất cứ cảm giác tự nhiên, 
bình thường, thông thường nào trên thân, cho dù dễ chịu hay khó chịu, cho dù thô 
thiển hay tinh tế, mạnh hay yếu. Không bao giờ nên bỏ qua một cảm giác nào vì cho 
đó là do làn không khí gây ra hoặc vì ngồi lâu, hoặc do một bệnh tật cũ. Dù với bất cứ 
lý do nào, sự thật là quý vị cảm thấy một cảm giác. Trước đây quý vị cố xua đuổi những 
cảm giác khó chịu, và níu giữ những cảm giác dễ chịu. Bây giờ quý vị chỉ quan sát một 
cách khách quan, không đồng hóa mình với những cảm giác. 

Đó là sự quan sát không lựa chọn. Đừng bao giờ cố chọn lựa cảm giác; trái lại, hãy 
chấp nhận những gì nảy sinh một cách tự nhiên. Nếu quý vị bắt đầu tìm kiếm một cảm 
giác đặc biệt nào đó, một cảm giác khác thường, quý vị sẽ tạo ra khó khăn cho chính 


32 | THIÊN SƯ S.N. GOENKA 


mình, và sẽ không tiến bộ được trên con đường tu tập. Phương pháp không phải là để 
cảm nghiệm được những gì đặc biệt mà cốt để giữ được tâm quân bình khi cảm nhận 
bất cứ cảm giác nào. Trong quá khứ, quý vị đã gặp phải các cảm giác tương tự trên 
thân, nhưng quý vị chưa ý thức được và phản ứng lại chúng. Bây giờ quý vị đang học 
cách để nhận biết và không phản ứng lại, tập ý thức về bất cứ cảm giác nào đang xảy 
ra trên cơ thể và giữ được sự bình tâm. 

Nếu thực hành theo cách này, dân dân toàn bộ luật tự nhiên sẽ trở nên rõ ràng đối 
với quý vị. Đây là ý nghĩa của Dhamma: luật tự nhiên, định luật, sự thật. Để hiểu được 
sự thật ở mức độ thực nghiệm, ta phải tìm hiểu sự thật trong khuôn khổ của tấm thân 
này. Đây là những gì Thái tử Siddhattha Gotama đã làm để trở thành Phật, và sự thật 
này đã trở nên rõ ràng đối với Ngài, và cũng sẽ trở nên rõ ràng đối với bất cứ ai luyện 
tập như Ngài, đó là trong khắp vũ trụ, trong thân cũng như ngoài thân, vạn vật đều 
thay đổi không ngừng. Không có gì là sản phẩm cuối cùng, vạn vật đều ở trong tiến 
trình sinh thành - bhava. Và một sự thực khác cũng sẽ trở nên rõ ràng là không một 
việc gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Mỗi một thay đổi đều có một nguyên nhân đưa 
đến một hậu quả và hậu quả đó sẽ trở thành nguyên nhân cho sự thay đổi kế tiếp, tạo 
thành một chuỗi nhân quả vô tận. Và một định luật khác cũng sẽ trở nên rõ ràng: 
nguyên nhân thế nào thì hậu quả sẽ thế ấy, hạt giống nào sẽ cho quả nấy. 

Trên cùng một mảnh đất ta gieo hai loại giống: một là giống cây mía, giống kia là 
cây neem - một loại cây rất đắng vùng nhiệt đới. Từ giống cây mía sẽ có một cây mía 
ngọt ngào, từ hạt cây neem sẽ thành một cây rất đắng. Ta có thể hỏi, tại sao thiên nhiên 
lại tử tế với cây này mà tàn nhẫn với cây kia. Thật ra thiên nhiên không tử tế mà cũng 
không tàn nhẫn: thiên nhiên vận hành theo những quy luật nhất định: chỉ đơn thuần 
giúp cho phẩm chất của mỗi hạt giống hiển lộ. Nếu ta gieo hạt giống ngọt, tới mùa sẽ 
gặt được những quả ngọt. Nếu ta gieo hạt giống cay đắng, ta sẽ gặt được cay đắng. 
Nhân nào quả nấy. Hành động như thế nào hậu quả sẽ như thế ấy. 

Vấn đề là ở chỗ ta chỉ để ý tới lúc gặt hái, muốn có quả ngọt, nhưng trong lúc gieo 
hạt ta rất bất cẩn, gieo toàn hạt đắng. Nếu ta muốn quả ngọt ta phải gieo loại giống 
ngọt. Cầu xin hoặc trông mong một phép lạ chỉ để lừa dối mình, ta phải hiểu và sống 
theo luật tự nhiên. Ta phải cẩn thận về những hành động của mình, bởi vì đây là 
những hạt giống mà tùy theo tính chất của chúng ta sẽ nhận được quả ngọt ngào hay 
đắng cay. 

Có ba loại hành động: việc làm, lời nói và ý nghĩ. Người biết cách quan sát chính 
mình sớm nhận ra rằng hành động bằng ý nghĩ là quan trọng nhất, bởi vì đây là hạt 
giống, là hành động sẽ gây ra hậu quả. Hành động bằng lời nói hoặc việc làm chỉ là sự 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 33 


phản ảnh của ý nghĩ, là một thước đo cường độ của ý nghĩ mà thôi. Chúng bắt nguồn 
từ ý nghĩ và cuối cùng thể hiện qua những hành động bằng lời nói hoặc việc làm. Do 
đó Đức Phật đã nói: 

Tâm dẫn đầu mọi hiện tượng, 

tâm làm chủ tất cả, mọi việc đều do tâm tạo. 

Nếu với một tâm bất tịnh, 

ta nói và làm 

đau khổ liên theo sau 

như bánh xe lăn theo cơn vật kéo xe. 

Nếu với một tâm thanh tịnh, 

ta nói và làm 

hạnh phúc liền theo sau 

như bóng không tời hình. 

Nếu đúng như vậy, ta phải biết tâm là gì và tâm hoạt động như thế nào. Quý vị đã 
bắt đầu tìm hiểu vấn đề này bằng sự thực hành của mình. Khi thực hành, quý vị sẽ thấy 
rõ là tâm gồm bốn thành phần chính hay bốn tập hợp chính. 

Thành phần thứ nhất là wiữmana, có thể dịch là £ức hay là sự hay biết. Các giác 
quan sẽ không sống động nếu thức không tiếp xúc với chúng. Ví dụ, nếu ta chú tâm 
vào việc nhìn, nếu có âm thanh tới tai ta sẽ không nghe thấy bởi vì toàn bộ thức đang 
tập trung ở nơi mắt. Chức năng này của tâm là để biết, chỉ hay biết mà không phân 
biệt. Một âm thanh đến tiếp xúc với tai thì izana chỉ ghi nhận một sự kiện là một 
âm thanh đã đến. 

Rồi phần kế tiếp của tâm bắt đầu hoạt động: sa, tưởng, sự nhận định. Một âm 
thanh đến, và do kinh nghiệm hay trí nhớ, ta nhận định được: âm thanh... lời nói... lời 
khen... tốt; hoặc trái lại, một âm thanh... lời nói... lời chê bai... xấu. Ta nhận định sự việc 
là tốt hay xấu, tùy theo kinh nghiệm trong quá khứ của mình. 

Liên lập tức phần thứ ba của tâm bắt đầu hoạt động: eđana, cảm thọ. Ngay khi âm 
thanh đến tai liền có một cảm giác xuất hiện trong người, nhưng khi phần “nhận định” 
nhận diện và đánh giá âm thanh đó, cảm giác trở nên đễ chịu hoặc khó chịu. Ví dụ: 
một âm thanh đã tới... tiếng nói... tiếng khen... tốt... và ta cảm thấy một cảm giác dễ 
chịu trong người. Trái lại, một âm thanh đến... tiếng nói... tiếng chê... xấu - và ta cảm 
thấy một cảm giác khó chịu trong người. Cảm giác phát sinh trong người, và tâm cảm 
nhận được: chức năng này được gọi là wedara. 


34 | THIÊN SƯ §S.N. GOENKA 


Rồi phần thứ tư của tâm bắt đầu làm việc: sankhara, hành, phản ứng, tạo nghiệp. 
Một âm thanh tới... tiếng nói... tiếng khen... tốt... cảm giác dễ chịu... và ta bắt đầu ưa 
thích: “Lời khen thật tuyệt vời! Tôi muốn được khen nữa!” Ngược lại, một âm thanh 
tới... tiếng nói... tiếng chê... xấu... cảm giác khó chịu - và ta bắt đầu không thích: “Tôi 
không thể chịu được lời chê này, hãy ngừng lại!” Tại mỗi cửa ngõ giác quan - mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân - tiến trình tương tự xảy ra. Tương tự, khi một ý nghĩ hay một sự tưởng 
tượng tới tiếp xúc với tâm, với cùng một tiến trình, một cảm giác nảy sinh trong người, 
đễ chịu hay khó chịu, và ta phản ứng bằng thái độ thích hoặc không thích. Sự ưa thích 
trong khoảnh khác này biến thành ham muốn mãnh liệt; sự khó chịu này biến thành 
ghét bỏ cao độ. Ta bắt đầu thắt những nút rối trong lòng. 

Đây chính thực là nhân sinh ra quả, hành động đưa đến hậu quả: sa#khara, sự phản 
ứng bằng ý tưởng. Từng giây phút ta không ngừng gieo loại nhân này, không ngừng 
tạo nghiệp bằng thích hoặc không thích, thèm muốn hoặc chán ghétt và làm cho ta 
khổ. 

Có những phản ứng gây ra ấn tượng rất nhẹ, và biến mất ngay lập tức. Có những 
phản ứng gây ấn tượng sâu đậm hơn và biến mất sau một thời gian ngắn, và có những 
phản ứng gây ấn tượng rất sâu đậm phải cần một thời gian rất lâu mới xoá hết. Cuối 
ngày, nếu ta thử nhớ lại những sankhara ta đã làm trong ngày, ta chỉ có thể nhớ được 
một hay hai sankhara gây ấn tượng sâu đậm nhất. Tương tự như vậy, vào cuối tháng 
hay cuối năm, ta cũng chỉ nhớ được một hay hai sa#khara gây ấn tượng sâu đậm nhất 
trong khoảng thời gian đó. Và dù muốn dù không, vào cuối cuộc đời, sawøkhara nào 
gây ấn tượng sâu đậm nhất chắc chắn sẽ hiện lên trong tâm, và cuộc đời kế tiếp sẽ bắt 
đầu bằng cái tâm này, có cùng những đặc tính ngọt ngào hay cay đắng. Chúng ta tạo 
ra tương lai của chúng ta bằng chính hành động của mình. 

Vipassana dạy nghệ thuật chết: làm sao để chết một cách bình an, yên lành. Và ta 
học nghệ thuật chết bằng cách học nghệ thuật sống: làm sao để làm chủ được giây phút 
hiện tại, làm sao không tạo nghiệp trong giây phút này, làm sao để sống một cuộc đời 
hạnh phúc ngay bây giờ và ngay tại đây. Nếu hiện tại tốt, ta không cần phải bận tâm về 
tương lai vì nó chỉ là sản phẩm của hiện tại, do đó đương nhiên phải tốt. 

Có hai phương diện của phương pháp thiền này: 

Thứ nhất là phá bỏ hàng rào ngăn cách giữa hai tầng ý thức và vô thức của tâm. 
Thông thường, tâm ý thức không biết những gì do tâm vô thức cảm nhận được. Bị vô 
minh che lấp, phản ứng tiếp tục xảy ra ở tầng vô thức; khi chúng đã vào, trồi lên tầng ý 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 35 


thức chúng trở nên quá mạnh nên chúng chế ngự tâm một cách dễ dàng. Bằng phương 
pháp này, toàn thể tâm trí trở thành có nhận thức và ý thức,; vô minh bị diệt trừ. 

Phương diện thứ hai của phương pháp là sự bình tâm. Ta ý thức được những øì ta 
cảm thấy, tất cả mọi cảm thọ, nhưng không phản ứng, không thắt những nút rối bằng 
thèm muốn hoặc chán ghét, không tạo ra đau khổ cho chính mình. 

Mới đầu, trong lúc ngồi thiền, hầu hết thời gian quý vị thường phản ứng lại các cảm 
giác, nhưng có vài lúc quý vị giữ được sự bình tâm, mặc dù rất đau nhức. Những giây 
phút như vậy có ảnh hưởng rất mạnh mẽ trong việc thay đổi khuôn mẫu thói quen của 
tâm. Dần dần quý vị sẽ đạt tới trình độ có thể mỉm cười với bất cứ cảm giác nào, biết 
rằng nó là arcca, vô thường, chắc chắn sẽ qua đi. 

Để đạt được trình độ này, quý vị phải tự mình luyện tập; không ai có thể làm thay 
cho mình. Điều rất tốt là quý vị đã bước những bước đầu tiên trên con đường thực tập; 
bây giờ cứ tiếp tục, từng bước một, tiến tới sự giải thoát cho chính mình. 

Nguyện cho quý vị hưởng được hạnh phúc chân thật. 

Nguyện cho mọi chúng sinh được hạnh phúc! 


BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NĂM 


Bốn Sự Thật Thánh Thiện: khổ, nguồn gốc của khổ, hết khổ, con đường điệt khổ - 
Chuỗi Nhân Duyên Sinh 


Ngày thứ năm đã qua; quý vị còn năm ngày nữa để luyện tập. Hãy tận dụng những 
ngày còn lại bằng cách luyện tập một cách nhiệt thành với sự hiểu biết đúng đắn về 
phương pháp. 

Bằng cách quan sát hơi thở trong một phạm vi giới hạn, quý vị đã tiến tới quan sát 
cảm giác trên khắp người. Khi bắt đầu cách tu tập này, ta có thể gặp phải những cảm 
giác thô thiển, chắc đặc, nặng nể, khó chịu như đau nhức, đè ép,... Quý vị đã gặp 
những cảm giác như thế trong quá khứ, nhưng khuôn mẫu thói quen của tâm là phản 
ứng lại chúng, chìm đắm trong khoái lạc hoặc quay cuồng trong đau khổ, luôn luôn bị 
giao động. Bây giờ quý vị đang học cách để quan sát mà không phản ứng, khảo sát cảm 
giác một cách khách quan, không đồng hóa mình với chúng. 

Đau đớn hiện hữu, khổ sở hiện hữu. Than khóc sẽ không làm ai hết khổ. Làm sao 
ta có thể thoát khỏi đau khổ? Làm sao ta có thể sống với đau khổ? 

Một bác sĩ chữa một bệnh nhân phải biết bệnh đó là bệnh øì, và nguyên nhân chính 
gây ra bệnh này. Nếu có một nguyên nhân thì phải có cách chữa khỏi bệnh bằng cách 
diệt trừ nguyên nhân ấy. Khi nguyên nhân bị diệt trừ, đương nhiên bệnh sẽ chấm dứt. 
Do đó diệt trừ nguyên nhân là việc cần phải làm. 

Trước tiên ta phải chấp nhận sự thật về khổ. Khổ hiện diện khắp nơi; đây là sự thật 
phổ quát. Nhưng nó trở thành một sự thật thánh thiện khi ta bắt đầu quan sát nó mà 
không phản ứng, bởi vì người nào làm được như vậy, đương nhiên sẽ trở thành một 
người cao quý, thánh thiện. 

Khi ta bắt đầu quan sát Sự Thật Thứ Nhất, sự thật về khổ, thì nguyên nhân của khổ 
trở nên rõ ràng, và ta cũng bắt đầu quan sát nguyên nhân; đây là Sự Thật Thứ Hai. Nếu 


38 | THIÊN SƯ S.N. GOENKA 


nguyên nhân bị diệt trừ, thì khổ bị diệt trừ; đây là Sự Thật Thứ Ba - hết khổ. Muốn hết 
khổ ta phải luyện tập; đây là Sự Thật Thứ Tư - đường lối diệt khổ bằng cách diệt trừ 
nguyên nhân của khổ. 

Ta bắt đầu bằng cách học cách quan sát mà không phản ứng. Khảo sát sự đau nhức 
mà quý vị gặp phải một cách khách quan, như thể đó là sự đau nhức của người khác. 
Hãy xem xét nó như một nhà khoa học quan sát một đối tượng trong phòng thí 
nghiệm. Khi quý vị thất bại, làm lại một lần nữa. Cứ tiếp tục tu tập, và quý vị sẽ nhận 
ra rằng dần dần mình đang thoát ra khỏi đau khổ. 

Mọi người đều khổ. Cuộc đời bắt đầu bằng tiếng kíhóc; sinh ra đời là một nỗi khổ 
lớn. Và đã sinh ra đời chắc chắn sẽ bị khổ vì bệnh tật, vì già yếu. Nhưng mặc dù cuộc 
đời có khổ đến đâu đi nữa, không một ai muốn chết, bởi vì chết là một nỗi khổ lớn. 

Trong suốt cuộc đời, ta gặp phải những điều không vừa ý, và bị chia la những điều 
ta yêu thích. Những điều không muốn lại gặp phải, những điều mong muốn lại không 
đạt được, và ta cảm thấy khổ. 

Chỉ hiểu sự thật này trên mức độ lý trí sẽ không giải thoát được ai. Nó chỉ có thể 
khích lệ để ta xem xét bên trong chính mình, để chứng nghiệm được sự thật và tìm 
cách để thoát khổ. Đây là những gì Thái tử Siddhattha Gotama đã làm để trở thành 
Phật: Ngài bắt đầu quan sát thực tại bên trong cơ cấu thân thể Ngài như một nhà khảo 
cứu, đi từ sự thật thô thiển, dễ cảm nhận, tới sự thật tỉnh tế hơn, tới sự thật tinh tế nhất. 
Ngài khám phá ra rằng khi sinh lòng thèm muốn, ta thường có xu hướng muốn giữ lại 
cảm giác dễ chịu và loại bỏ những cảm giác khó chịu. Khi hai điều này không được 
thỏa mãn, ta trở nên khổ. Và đi sâu hơn nữa, ở tầng lớp tinh tế nhất, khi quan sát với 
sự chú tâm tột đỉnh, Ngài nhận thấy rằng sự ràng buộc vào năm tập hợp (Sắc, Thức, 
Tưởng, Thọ, Hành) là khổ. Trên lý thuyết ta có thể hiểu rằng Sắc- cái tập hợp vật chất, 
thân thể không phải là “Ta; không phải là “Của Ta; mà chỉ là một hiện tượng vô ngã, 
luôn thay đổi, bên ngoài sự kiểm soát của ta; tuy nhiên, trên thực tế, ta tự đồng hóa 
mình với nó và tạo ra sự ràng buộc ghê gớm vào nó. Tương tự, ta bị ràng buộc vào bốn 
tập hợp của tâm là (Thức sự hay biết, Tưởng sự nhận định, Thọ cảm giác - cảm xúc, 
Hành sự phản ứng, và bám víu vào chúng, coi chúng là “Ta, Của Ta” bất chấp trạng thái 
thay đổi không ngừng của chúng. Vì mục đích tiện lợi, ta phải dùng từ ngữ như “Tôi” 
và “Của Tôi, nhưng khi ta bị ràng buộc vào năm tập hợp này, ta tạo ra đau khổ cho 
mình. Ở đâu có ràng buộc, ở đó đương nhiên có khổ, và ràng buộc càng nhiều chừng 
nào thì càng khổ nhiều chừng ấy. 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 39 


Có bốn loại ràng buộc, bám víu mà ta luôn luôn tạo ra trong đời. Thứ nhất là ràng 
buộc vào dục vọng, vào thói quen thèm muốn của mình. Khi nào thèm muốn nảy sinh 
trong tâm, liền có một cảm giác trong người nảy sinh theo. Mặc dầu ở tầng lớp sâu hơn 
một trận bão giao động đã bắt đầu, nhưng ở tầng lớp bên ngoài ta ưa thích những cảm 
giác này và muốn chúng tiếp tục hiện hữu. Đây có thể so sánh với việc gãi chỗ ngứa: 
gãi chỉ làm cho ngứa thêm, nhưng ta vẫn thích cảm giác lúc gãi. Cũng như vậy, ngay 
sau khi sự thèm muốn được thỏa mãn, cảm giác đi kèm theo nó cũng hết, và ta tạo ra 
sự thèm muốn mới để hy vọng cảm giác này tiếp tục diễn ra. Ta trở nên nghiện sự 
thèm muốn và làm gia tăng bội phần nỗi đau khổ của mình. 

Một ràng buộc khác là bám víu vào cái “1a; “của Ta” mà không biết cái “Ta” là gì. Ta 
không thể chịu được bất cứ một sự chỉ trích hoặc sự xúc phạm nào vào cái “la” của 
mình. Và sự ràng buộc mở rộng tới những gì thuộc về “I3; những gì “của Ta” Sự ràng 
buộc này sẽ không mang lại khổ nếu những gì “của Ta” có thể tổn tại đời đời, và cái 
“I8” có thể trường tồn vĩnh cửu để hưởng thụ. Nhưng theo luật tự nhiên, không sớm 
thì muộn, “Ta” và “của Ta” sẽ mất đi. Ràng buộc, bám víu vào những gì vô thường chắc 
chắn mang lại đau khổ. 

Tương tự, ta bị ràng buộc, bám víu vào quan điểm, vào đức tin của mình, và không 
thể chịu được bất cứ sự chỉ trích nào, hoặc ngay cả việc chấp nhận người khác có thể 
có những quan niệm khác với mình. Ta không hiểu được rằng mọi người đều mang 
những cặp kính màu, mỗi người một màu khác nhau. Chỉ cần tháo kính ra, ta có thể 
thấy thực tại đúng như thật, không bị nhuộm màu. Thế nhưng trên thực tế, ta vẫn bị 
ràng buộc vào màu sắc của cặp kính của mình, ràng buộc vào những thành kiến và 
lòng tin của mình. 

Còn một ràng buộc khác nữa là bám víu vào nghi thức, nghỉ lễ, giáo điều. Ta không 
chịu hiểu rằng, đây chỉ là những hình thức phô diễn bên ngoài, chúng không chứa 
đựng tinh túy của sự thật. Nếu ai được chỉ cách để tự chứng nghiệm được sự thật ngay 
trong chính mình nhưng vẫn tiếp tục bám víu vào những hình thức trống rỗng bên 
ngoài, sự ràng buộc này đưa đến tình trạng giằng co luẩn quấn, không tiến cũng không 
lùi, kết quả là đưa đến khổ. 

Nếu xem xét một cách kỹ lưỡng, ta thấy mọi khổ đau trên đời đều nảy sinh từ một 
trong bốn sự ràng buộc, bám víu này. Đây là những øì Thái tử Siddhattha Gotama tìm 
thấy trong lúc đi tìm kiếm sự thật. Tuy nhiên, Ngài vẫn tìm hiểu trong chính Ngài để 
tìm ra nguyên nhân sâu xa của khổ, để hiểu được toàn thể tiến trình hoạt động ra sao, 
để tìm tới cội nguồn của vấn đề. 


40 | THIỀN SƯ §. N. GOENKA 


Rõ ràng những khổ đau trên đời - bệnh tật, già yếu, chết chóc, đau đớn thể xác và 
tinh thần - là hậu quả đương nhiên khi sinh ra làm người. Thế thì sinh ra đời là do 
nguyên nhân nào? Dĩ nhiên nguyên nhân trực tiếp là sự kết hợp của cha mẹ, nhưng 
dưới một cách nhìn bao quát hơn, sự sinh ra đời xảy ra vì một tiến trình bất tận của sự 
sinh thành liên quan đến toàn thể vũ trụ. Ngay cả lúc chết, tiến trình này cũng không 
chấm dứt: thân xác tiếp tục hủy hoại, tan rã, trong khi đó thần thức đã nhập vào một 
cấu trúc vật chất khác, và tiếp tục trôi chảy, thành hình. Tại sao lại có sự sinh thành này. 
Ngài thấy rõ đó là vì ta tạo ra bám víu, ràng buộc. Từ chỗ bám víu ta sinh ra phản ứng 
mạnh mẽ, sa#khara (tạo nghiệp), gây ra một ấn tượng sâu đậm trong tâm. Vào cuối 
cuộc đời, một trong những ấn tượng này sẽ nổi lên trong tâm và xô đẩy dòng tâm thức 
trôi chảy tiếp. 

Giờ hãy tìm hiểu nguyên nhân của ràng buộc, bám víu là gì? Ngài phát hiện nó nảy 
sinh vì những phản ứng trong từng khoảnh khắc bằng sự thích và không thích. Thích 
sẽ biến thành nhiều thèm muốn; không thích sẽ biến thành nhiều chán ghét, một 
phản ảnh của thèm muốn, và cả hai biến thành bám víu, ràng buộc. Và tại sao lại có 
những phản ứng nhất thời của sự thích và không thích. Bất cứ ai tự quan sát mình sẽ 
nhận thấy rằng nó xảy ra vì những cảm giác trong người. Khi nào có cảm giác dễ chịu 
nảy sinh, ta thích nó và muốn nó gia tăng gấp bội. Khi nào có cảm giác khó chịu nảy 
sinh, ta không thích nó và muốn loại trừ nó. Rồi tại sao lại có những cảm giác? Rõ ràng 
chúng xảy ra vì sự xúc chạm giữa những giác quan với đối tượng của chúng: mắt tiếp 
xúc với vật nhìn, tai với âm thanh, mũi với mùi hương, lưỡi với vị nếm, thân thể với 
những gì cụ thể, tâm với ý nghĩ hoặc tưởng tượng. Ngay sau khi có sự xúc chạm, 
đương nhiên cảm giác nảy sinh, đễ chịu, khó chịu, hoặc trung tính. 

Và tại sao lại có sự xúc chạm: rõ ràng, toàn thể vũ trụ tràn đầy những đối tượng của 
giác quan. Khi nào sáu giác quan - năm giác quan cộng với tâm - còn hoạt động, 
chúng đương nhiên còn tiếp xúc với đối tượng tương ứng. Và tại sao lại có những giác 
quan này? Nó rõ ràng là những phần không thể tách rời trong dòng trôi chảy của tinh 
thần và vật chất, chúng nảy sinh ngay sau khi sự sống bắt đầu. Và tại sao lại có dòng 
sống, dòng luân lưu của tinh thần và vật chất? Bởi vì có dòng tâm thức, trôi chảy từ 
giây phút này sang giây phút khác, từ đời này sang đời khác. Tại sao lại có dòng tâm 
thức? Ngài nhận ra nó xảy ra vì sankhara, phản ứng tỉnh thần. Mọi phản ứng đều tạo 
ra một lực đẩy vào dòng tâm thức; dòng tâm thức tiếp tục trôi chảy vì động lực do 
những phản ứng tạo ra. Và tại sao có các phản ứng? Ngài thấy rằng chúng nảy sinh do 
sự vô minh. Ta không biết ta đang làm gì, không biết ta đang phản ứng như thế nào, 
và do đó ta tiếp tục tạo ra sawøkhara. Khi nào còn vô minh, đau khổ sẽ vẫn còn. 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỀN VIPASSANA. | 41 


Nguồn gốc tiến trình của khổ, nguồn gốc sâu xa, là do vô minh. Từ vô minh bắt đầu 
một chuỗi dữ kiện để tạo thành một bể khổ cho mình. Nếu có thể diệt trừ vô minh, 
khổ sẽ bị diệt trừ. 

Làm sao ta có thể làm được điều này? Làm sao ta có thể chặt đứt chuỗi dây xích? 
Dòng sống, hay dòng trôi chảy của tinh thần và vật chất, đã bắt đầu. Tự sát sẽ không 
giải quyết được vấn để, nó chỉ tạo nên đau khổ mới. Người ta cũng không thể hủy hoại 
các giác quan mà không làm hại mình. Khi nào giác quan còn tổn tại, sự xúc chạm với 
những đối tượng tương ứng đương nhiên sẽ xảy ra, và khi nào có sự xúc chạm, một 
cảm giác đương nhiên nảy sinh trong người. 

Ở chỗ này, ta có thể chặt đứt dây xích tại mắt xích cảm giác. Trước đây, mọi cảm 
giác đều đưa đến sự phản ứng bằng thích hoặc không thích, rồi biến thành nhiều thèm 
muốn hoặc chán ghét, biến thành nhiều đau khổ. Nhưng bây giờ, thay vì phản ứng lại 
cảm giác, quý vị đang học cách quan sát với sự bình tâm và hiểu rằng - “cảm giác này 
rồi cũng sẽ thay đổi” Bằng cách này cảm giác chỉ làm nảy sinh ra trí tuệ, sinh ra sự hiểu 
biết về azicca — vô thường. Ta chấm đứt sự luân chuyển của bánh xe khổ và bắt đầu 
quay chúng ngược lại, hướng về giải thoát. 

Bất cứ giây phút nào ta không còn tạo ra sa#khara mới, một trong những sa#khara 
cũ sẽ nổi lên bể mặt của tâm, kèm theo đó một cảm giác sẽ nảy sinh trong người. Nếu 
ta giữ được sự bình tâm, cảm giác đó sẽ mất đi và một phản ứng tạo nghiệp cũ sẽ trồi 
lên thay thế. Ta tiếp tục giữ được sự bình tâm đối với các cảm giác trong người và 
những sankhara cũ tiếp tục sinh và diệt, hết cái này đến cái khác. Nếu vì vô minh ta 
phản ứng lại cảm giác, ta gia tăng số lượng saw#khara, gia tăng đau khổ cho mình. 
Nhưng nếu ta phát triển được trí tuệ và không phản ứng lại cảm giác, thì hết sankhara 
này đến san#khara khác sẽ bị diệt trừ, khổ đau được diệt trừ. 

Toàn thể con đường tu tập là phương cách để diệt khổ. Bằng cách thực tập, quý vị 
sẽ nhận ra rằng quý vị ngừng tạo ra những nút thắt mới, và những nút thắt cũ sẽ tự 
động được tháo mở. Dần dân quý vị sẽ tiến tới giai đoạn trong đó tất cả những sankhara 
tạo ra cuộc đời mới mà từ đó dẫn tới đau khổ mới, bị diệt trừ. Đây là giai đoạn hoàn 
toàn giải thoát, hoàn toàn giác ngộ. 

Để bắt đầu luyện tập, ta không cần phải tin vào kiếp trước hay kiếp sau. Trong sự 
luyện tập Vipassana, hiện tại là quan trọng nhất. Ngay trong đời này, ta cứ tạo ra 
sankhara, cứ tự làm mình khổ. Tại đây và ngay bây giờ ta phải dứt bỏ thói quen này và 
bắt đầu thoát khỏi đau khổ. Nếu luyện tập, chắc chắn một ngày nào đó, quý vị có thể 


42 | THIỀN SƯ §. N. GOENKA 


nói rằng mình đã diệt trừ hết mọi sa#khara cũ, đã ngừng không tạo thêm sakhara 
mới, và do đó giải thoát mình hết mọi khổ đau. 

Để đạt được mục tiêu này, quý vị phải tự mình luyện tập. Bởi vậy, hãy luyện tập hết 
mình trong năm ngày còn lại, để thoát khỏi đau khổ, và để hưởng được hạnh phúc của 
sự giải thoát. 

Nguyện cho quý vị hưởng được hạnh phúc thực sự. 

Nguyện cho mọi chứng sinh được hạnh phúc! 


BÀI GIẢNG NGÀY THỨ SÁU 


Tâm quan trọng của việc phát triển sự tỉnh thức và sự bình tâm đối với các cảm giác 
- bốn nguyên tố và sự liên hệ với cảm giác - bốn nguyên nhân sinh ra vật chất - năm 
chướng ngại: thèm tnuốn, chán ghét, uể oải về tinh thần và thể xác. giao động, nghi ngờ 


Sáu ngày đã qua; quý vị còn bốn ngày nữa để luyện tập. Trong bốn ngày này quý vị 
có thể diệt trừ được một số bất tịnh, và hiểu rõ phương pháp để áp dụng trong suốt 
cuộc đời mình. Nếu quý vị luyện tập với sự hiểu biết đúng đắn và biết cách áp dụng 
phương pháp này vào cuộc sống hằng ngày, điều đó chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích 
cho quý vị. Do đó nên hiểu phương pháp một cách đúng đắn. 

Đây không phải là một con đường bi quan. Dhamma dạy ta chấp nhận sự thật cay 
đắng của khổ, nhưng Dhamma cũng dạy con đường để thoát khổ. Vì thế, đây là một 
con đường lạc quan, kết hợp với chủ nghĩa hiện thực, cũng như với “chủ nghĩa làm 
việc” - đó là mỗi người phải làm việc để tự giải thoát chính mình. 

Toàn thể con đường luyện tập được giải thích bằng vài chữ: 

“Mọi sankhara đều vô thường” 

Khi ta nhìn vô thường với trí tuệ thực sự, 

Ta xa lìa đau khổ; 

Đây là con đường thanh lọc tâm. 

Ở đây chữ sankhara không những chỉ có nghĩa là phản ứng của tâm (hành nghiệp), 
mà còn là kết quả của những phản ứng này (nghiệp). Mọi phản ứng của tâm là một 
hạt giống sinh ra quả, và mọi sự ta trải nghiệm trong đời là quả, một hậu quả của 
những hành động của mình, nghĩa là, sankhara (nghiệp) của mình, trong quá khứ 
hay trong hiện tại. “Mợi sankhara đếu vô thường”có nghĩa là, “mọi cái nảy sinh, thành 
hình, sẽ diệt mất, sẽ tan rã” Nếu chấp nhận sự thật này chỉ bằng cảm xúc, hoặc lòng 
sùng tín, hoặc lý trí, sẽ không thanh lọc được tâm. Nó phải được chấp nhận ở mức độ 


44 | THIỀN SƯ §. N. GOENKA 


thực tế, bằng cách thể nghiệm được tiến trình sinh và diệt trong bản thân mình. Nếu 
ta trực tiếp chứng nghiệm được vô thường bằng cách quan sát cảm giác trong người, 
thì sự hiểu biết đạt được là trí tuệ thực sự, trí tuệ tự chứng của chính mình. Và nhờ 
trí tuệ này, ta thoát hết mọi đau khổ. Mặc dù nếu vẫn còn bị đau nhức, ta không còn 
bị nó hành hạ. Trái lại, ta có thể mỉm cười trước cơn đau nhức, bởi vì ta có thể quan 
sát được nó. 

Thói quen cố hữu của tâm là tìm cách xua đuổi những cảm giác đau đớn và níu kéo 
những cảm giác khoan khoái. Khi nào ta còn tham gia vào trò chơi đau khổ-sung 
sướng, xô đẩy-níu kéo, thì tâm ta vẫn còn giao động, và gia tăng nỗi khổ của mình. 
Nhưng một khi ta biết quan sát một cách khách quan, không đồng hóa mình với cảm 
giác, thì tiến trình thanh lọc bắt đầu, và thói quen cố hữu của sự phản ứng mù quáng 
và gia tăng nỗi khổ của mình dần dần bị suy yếu và bị bẻ gãy. Ta phải học được cách 
chỉ quan sát mà thôi. 

Đây không có nghĩa là vì luyện tập Vipassana ta sẽ trở thành “cỏ cây; thụ động để 
người khác làm hại mình. Nhưng trái lại, ta học được cách hành động chứ không phản 
ứng. Trước đây ta sống một cuộc đời toàn bằng phản ứng, và phản ứng thì luôn luôn 
tiêu cực. Bây giờ quý vị đang học cách sống đúng cách, sống một cuộc đời lành mạnh 
và tích cực. Khi gặp hoàn cảnh khó khăn trong đời, người đã biết cách quan sát cảm 
giác sẽ không còn phản ứng mù quáng. Trái lại người đó sẽ chờ vài giây phút, tiếp tục 
quan sát cảm giác và giữ được sự bình tâm, rồi sau đó sẽ đưa ra quyết định và lựa chọn 
đường lối hành động. Một hành động như thế chắc chắn phải tích cực, bởi vì nó xuất 
phát từ sự bình tâm; nó sẽ là một hành động sáng tạo, hữu ích cho mình và cho người. 

Dần dân, khi ta biết cách quan sát hiện tượng tỉnh thần và vật chất trong người, ta 
thoát khỏi phản ứng, bởi vì ta hết vô minh. Khuôn mẫu thói quen của phản ứng là vì 
vô minh. Người nào chưa từng quan sát thực tại trong bản thân sẽ không biết những 
gì đang xảy ra sâu tận bên trong, không biết mình phản ứng như thế nào đối với sự 
thèm muốn hay chán ghét, tạo ra căng thẳng để làm mình khổ. 

Có một điều phức tạp là tâm thì vô thường hơn vật chất nhiều. Các tiến trình trong 
tâm xảy ra nhanh đến nỗi ta không thể theo dõi được chúng, trừ khi ta được huấn 
luyện để làm việc này. Không biết gì về thực tại, ta vẫn còn ảo tưởng là ta phản ứng đối 
với đối tượng bên ngoài như hình ảnh, âm thanh, mùi vị, v.v. Điều này có vẻ như vậy, 
nhưng những ai biết quan sát chính mình sẽ thấy rằng, ở mức độ tinh tế hơn, sự thật 
khác hẳn. Toàn thể thế giới bên ngoài hiện hữu đối với một người chỉ khi nào người 
đó cảm nghiệm được chúng, có nghĩa là, khi một đối tượng tiếp xúc với một giác quan 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 45 


nào đó. Ngay khi có sự tiếp xúc, liền có một sự rung động, một cảm giác. Sự nhận định 
đánh giá cảm giác là tốt hay xấu tùy theo những kinh nghiệm hay nghiệp cũ, sankhara 
cũ. Dựa vào sự định giá sai lạc do thành kiến mà cảm giác trở thành dễ chịu hay khó 
chịu, và tùy theo loại cảm giác, ta bắt đầu phản ứng bằng cách thích hay không thích, 
them muốn hay chán ghét. Cảm giác là mắt xích bị bỏ quên giữa đối tượng bên ngoài 
và phản ứng. Toàn thể tiến trình xảy ra nhanh đến nỗi ta không ý thức được, tới lúc 
một phản ứng đã nổi lên đến tầng ý thức, nó đã lặp đi lặp lại và gia tăng cường độ hằng 
tỉ tỉ lần, và đã trở nên mãnh liệt đến nỗi nó chế ngự được tâm một cách dễ dàng. 

Thái tử Siddhattha Gotama đạt được Giác ngộ nhờ khám phá ra nguyên nhân gốc 
rễ của sự thèm muốn hay chán ghét và nhờ diệt trừ chúng ngay tại nơi chúng nảy sinh, 
đó là tại tầng lớp cảm giác. Những øì chính Ngài đã thực hành, Ngài chỉ dạy cho người 
khác. Ngài không phải là người duy nhất giảng dạy là ta phải dứt thèm muốn và chán 
ghét. Điều này đã được giảng dạy tại Ấn Độ ngay cả trước thời của Đức Phật. Không 
phải giới luật đạo đức hay sự phát triển khả năng làm chủ được tâm là những điểm đặc 
thù trong sự giảng dạy của Ngài. Tương tự, sự hiểu biết ở mức độ lý trí, tình cảm, sùng 
tín cũng đã có trước thời của Đức Phật. Điểm đặc thù trong sự giảng dạy của Ngài nằm 
ở chỗ khác, nằm trong việc phát hiện ra cảm giác trên thân là mấu chốt nơi thèm 
muốn và chán ghét nảy sinh, và cũng là nơi chúng phải được diệt trừ. Nếu ta không 
đối phó với cảm giác thì ta vẫn chỉ luyện tập ở tầng trên bề mặt của tâm, trong khi dưới 
bể sâu, thói quen cố hữu của sự phản ứng vẫn tiếp tục. Nhờ biết cách ý thức được tất 
cả những cảm giác trong chính mình và giữ được sự bình tâm đối với chúng, ta ngừng 
phản ứng tại nơi chúng nảy sinh, nhờ thế, ta thoát được khổ. 

Đây không phải là giáo điều được chấp nhận vì lòng tin, hoặc một triết lý được chấp 
nhận bằng lý trí. Quý vị phải tự mình tìm hiểu để khám phá ra sự thật. Chỉ khi nào 
chứng nghiệm được thì mới chấp nhận nó là đúng. Nghe nói về sự thật cũng quan 
trọng, nhưng điều đó phải đưa đến sự luyện tập thực sự. Tất cả giáo huấn của Đức Phật 
phải được thực hành và chứng nghiệm cho chính mình, để ta có thể thoát khỏi khổ đau. 

Đức Phật giải thích, toàn thể cấu trúc thân thể được tạo thành bởi những vi tử - 
kalapa - trong đó có bốn nguyên tố chính (đất, nước, gió-không khí, lửa)với những 
thuộc tính của chúng kết hợp với nhau. Trong thế giới bên ngoài cũng như bên trong, 
rất dễ để thấy rằng một số vật chất ở thể đặc - nguyên tố đất; một số ở thể lỏng - 
nguyên tố nước; một số ở thể khí - nguyên tố gió; và trong mọi trường hợp đều có sự 
hiện diện của nhiệt độ, nguyên tố lửa. Tuy nhiên những ai khảo sát thực tại trong bản 
thân sẽ hiểu được bốn nguyên tố ở mức độ tinh tế hơn. Toàn bộ phạm vi của trọng 


46 | THIỀN SƯ S.N. GOENKA 


lượng từ nặng tới nhẹ, là lĩnh vực của nguyên tố đất. Nguyên tố lửa là lĩnh vực của 
nhiệt độ, từ cực lạnh tới cực nóng. Nguyên tố gió liên quan đến sự chuyển động, từ 
trạng thái dường như bất động tới trạng thái chuyển động nhanh nhất. Nguyên tố 
nước liên quan đến tính chất kết dính, kết hợp với nhau. Các vi tử nảy sinh với sự nổi 
trội của một hay nhiều nguyên tố; những nguyên tố khác tiếp tục tiểm ẩn. Đến lượt 
nó, một cảm giác sẽ biểu hiện một tính chất phù hợp với đặc tính của nguyên tố nổi 
trội trong những vi tử đó. Nếu kalapa nảy sinh với sự nổi trội của nguyên tố lửa thì 
một cảm giác về nóng hay lạnh nảy sinh, và tương tự như thế đối với các nguyên tố 
khác. Đây là cách cảm giác nảy sinh trong cấu trúc thân thể. Nếu vì vô minh, ta đánh 
giá và phản ứng lại các cảm giác, ta sẽ tạo ra khổ đau mới cho chính mình. Nhưng nếu 
trí tuệ phát sinh, ta hiểu rằng các vi tử chỉ nảy sinh với sự hiện diện của nhiều nguyên 
tố này hay nguyên tố khác, và chúng đều là những hiện tượng luôn đổi thay, hoàn toàn 
vô ngã, sinh ra rồi diệt đi. Với sự hiểu biết này, ta không đánh mất sự bình tâm của 
mình khi đối diện với bất cứ cảm giác nào. 

Khi tiếp tục quan sát chính mình, ta sẽ thấy rõ ràng tại sao kalapa nảy sinh: chúng 
sinh ra bằng thức ăn ta cung cấp cho dòng chảy của sự sống, dòng chảy của vật chất và 
tinh thần. Dòng chảy của vật chất đòi hỏi phải có thức ăn, trong đó có hai loại: thực 
phẩm chúng ta ăn và bầu khí quyển nơi chúng ta sống. Dòng chảy của tâm thức cần 
những thức ăn tinh thần, cũng gồm có hai loại: sankhara (nghiệp) của hiện tại hay của 
quá khứ. Nếu ta cung cấp đồ ăn bằng sự giận đữ trong giây phút hiện tại, lập tức tinh 
thần ảnh hưởng đến vật chất, và kalapa sẽ bắt đầu nảy sinh với sự nổi trội của nguyên 
tố lửa, làm cho ta cảm thấy nóng. Nếu thức ăn là sợ hãi, kalapa sinh ra lúc đó sẽ có sự 
nổi trội của nguyên tố gió, và ta có cảm giác run rẩy; và cứ tiếp tục như thế. Loại thức 
ăn thứ hai là sankhara của quá khứ. Mỗi sankhara là hạt giống, sau một thời gian, sẽ 
cho ra quả, sẽ sinh ra hậu quả. Bất cứ cảm giác nào ta cảm thấy khi gieo nhân, cùng 
cảm giác đó sẽ nảy sinh khi quả của sankhara đó nổi lên bề mặt của tâm. 

Ta không nên tìm hiểu nguyên nhân nào trong bốn nguyên nhân này sinh ra loại 
cảm giác cá biệt nào đó. Ta chỉ nên chấp nhận một cách đơn giản bất cứ cảm giác nào 
hiện diện. Chỉ nên cố gắng quan sát mà không tạo ra một sa#khara mới. Nếu ta không 
cho tâm thêm đồ ăn bằng phản ứng mới, tự động một sa#khara cũ sẽ sinh quả của nó, 
thể hiện ra bằng cảm giác. Ta quan sát, và cảm giác đó sẽ bị diệt mất. Một lần nữa ta 
không phản ứng; do đó một sankhara cũ khác phải sinh ra quả. Theo cách này, bằng 
cách giữ được ý thức và sự bình tâm, ta để cho những sa#khara cũ nảy sinh và diệt 
mất, hết cái này đến cái khác: thế là ta thoát khỏi khổ. 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 47 


Thói quen cố hữu tạo ra phản ứng phải được dứt bỏ, và nó chỉ có thể được loại trừ 
dần dần bằng sự thực hành lặp đi lặp lại nhiều lần, bằng cách luyện tập liên tục. 

Dĩ nhiên có nhiều chướng ngại và khó khăn trên bước đường tu tập: năm kẻ thù ( 
Tham dục, Sân hận, Hôn trầm, Trạo cử, Nghi ngờ ) cố áp đảo và ngăn chặn sự tiến bộ 
của quý vị. Hai kẻ thù đầu tiên là Tham dục- sự tham muốn hay thèm khát và Sân hận 
- sự giận dử hay chán ghét. Mục đích của sự luyện tập Vipassana là để diệt trừ hai bất 
tịnh căn bản này. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể nảy sinh trong lúc quý vị hành thiển, và 
nếu chúng tràn ngập trong tâm, tiến trình thanh lọc bị ngừng lại. Quý vị có thể tham 
muốn những cảm giác tỉnh tế hoặc ngay cả nibbana (niết bàn); cũng chẳng có gì khác 
nhau. Tham dục là một ngọn lửa bốc cháy, bất kể loại nhiên liệu là gì; thèm muốn 
khiến quý vị đi ngược đường với sự giải thoát. Tương tự, quý vị có thể bắt đầu phát 
sinh ra sự chán ghét, sân hận đối với những đau nhức đang gặp phải, và một lần nữa 
quý vị lại đi sai đường. 

Một kẻ thù khác là Hôn trầm -sự lười biếng, buồn ngủ. Tuy ngủ say cả đêm nhưng 
khi ngồi thiển quý vị vẫn cảm thấy rất buồn ngủ. Sự buồn ngủ phát sinh vì những bất 
tịnh trong tâm. Những bất tịnh này bị xua đuổi vì sự luyện tập Vipassana cho nên 
chúng cố làm cho quý vị ngừng tu tập. Quý vị phải chiến đấu để ngăn cản kẻ thù này 
thắng được mình. Thở mạnh hơn một chút, hoặc đứng dậy, vấy nước lạnh vào mắt, 
hoặc đi bộ một chút, rồi ngồi thiển tiếp. 

Thêm vào đó, quý vị có thể cảm thấy bị Trạo cử - sự dao động dữ đội, đây là một 
cách khác để những bất tịnh cố chặn đứng quý vị luyện tập Vipassana. Suốt ngày, quý 
vị chạy hết chỗ này sang chỗ khác, làm đủ mọi việc ngoại trừ việc hành thiển. Sau đó, 
quý vị nhận ra rằng mình đã phí thì giờ, và bắt đầu than van, hối hận. Nhưng trên con 
đường Dhamma, không có chỗ đứng cho sự than khóc. Nếu phạm một lỗi lầm, quý vị 
nên thú nhận nó trước bậc trưởng thượng mà mình tin tưởng, và hứa sẽ cẩn trọng 
không tái phạm trong tương lai. 

Cuối cùng, một kẻ thù lớn nữa là sự nghi ngờ, hoặc nghi ngờ vị thầy, hoặc nghi ngờ 
phương pháp, hoặc nghi ngờ khả năng tu tập của mình. Chấp nhận mù quáng không 
có lợi ích øì, nhưng không ngừng nghi ngờ hoài một cách vô lý cũng thế. Khi nào còn 
nghi ngờ, quý vị không thể tiến dù chỉ một bước trên con đường tu tập. Nếu có điều gì 
quý vị thấy chưa được sáng tỏ, không nên ngần ngại tới gặp người hướng dẫn. Hãy 
thảo luận vấn đề này với vị đó để hiểu được một cách đúng đắn. Nếu quý vị luyện tập 
đúng theo những gì được hướng dẫn, thế nào cũng có kết quả. 


48 | THIỀN SƯ §. N. GOENKA 


Phương pháp có hiệu quả, không phải nhờ vào pháp thuật hoặc phép lạ, mà bằng 
luật tự nhiên. Bất cứ ai bắt đầu luyện tập phù hợp với luật tự nhiên đương nhiên sẽ hết 
khổ; đây là phép lạ kỳ diệu nhất có thể xảy ra. 

Một số đông người đã hưởng được những lợi ích của phương pháp thiền, không chỉ 
riêng những người đã gặp Đức Phật, mà cả những người thuộc các thế hệ sau Đức 
Phật hay thế hệ hiện tại. Nếu ta luyệnn tập đúng cách, cố gắng duy trì được chánh 
niệm và sự bình tâm, thì những lớp bất tịnh cũ không sớm thì muộn rồi cũng sẽ nổi 
lên bề mặt của tâm và bị diệt trừ. Nếu ta luyện tập, Dhamma cho ta kết quả tuyệt diệu 
ngay tại đây, ngay bây giờ. Do đó hãy luyện tập với đầy sự tin tưởng và hiểu biết. Hãy 
tận dụng cơ hội này để thoát khỏi mọi đau khổ và hưởng được niềm an lạc thực sự. 

Nguyện cho quý vị hưởng được hạnh phúc thực sự. 

Nguyện cho mọi chứng sinh được hạnh phúc! 


BÀI GIẢNG NGÀY THỨ BẢY 


Tâm quan trọng của sự bình tâm đối với những cảm giác tỉnh tế cũng như thô thiển 
- sự ý thức liên tục - năm người bạn: Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ 


Bảy ngày đã qua, quý vị còn ba ngày nữa để luyện tập. Hãy tận dụng ba ngày này 
bằng cách luyện tập nhiệt thành và liên tục, hiểu rõ mình phải luyện tập như thế nào. 

Có hai phương diện trong phương pháp thiến: sự nhận thức và sự bình tâm. Ta phải 
phát triển được nhận thức về mọi cảm giác nảy sinh trên khắp cơ thể, và đồng thời, ta 
phải giữ được sự bình tâm đối với các cảm giác. Bằng cách giữ được bình tâm, tự nhiên 
ta thấy rằng, không sớm thì muộn, nhiều cảm giác bắt đầu xuất hiện ở những chỗ trước 
đây còn mở hồ, và những cảm giác thô thiển, nặng nề, khó chịu bắt đầu biến thành 
những rung động nhẹ nhàng. Ta bắt đầu cảm thấy một dòng năng lượng rất dễ chịu trong 
khắp cơ thể. 

Sự nguy hiểm là khi điều này xảy ra, ta cho những kinh nghiệm cảm giác vừa ý này 
là mục tiêu của sự luyện tập của mình. Thực ra, mục đích tập Vipassana không phải là 
để hưởng thụ một loại cẳm giác nào đó, mà để phát triển sự bình tâm đối với mọi cẩm 
giác. Cảm giác luôn luôn thay đổi, dù là thô thiển hay tinh tế. Sự tiến bộ của ta trên 
con đường luyện tập chỉ có thể đo được bằng sự bình tâm mà ta có được đối với mọi 
cảm giác. 

Ngay cả sau khi ta đã cảm thấy dòng chảy thông suốt của những rung động vi tế 
trong khắp người, rất có thể một cảm giác thô thiển lại xuất hiện ở vài chỗ, hoặc một 
chỗ bị mù mờ. Đây là dấu hiệu của sự tiến bộ chứ không phải của sự thụt lùi. Khi ta phát 
huy được ý thức và sự bình tâm, tự nhiên ta thâm nhập sâu hơn vào trong vô thức, và 
phát hiện được những bất tịnh tiểm ẩn trong đó. Khi những bất tịnh nằm sâu trong vô 
thức này còn tổn tại thì đương nhiên chúng sẽ mang lại khổ đau trong tương lai. Cách 
duy nhất để diệt trừ chúng là để chúng nổi lên bề mặt của tâm và tan biến đi. Khi những 
sankhara (nghiệp) nằm sâu này nổi lên trên mặt, đa số mang theo những cảm giác khó 


50 | THIÊN SƯ S.N. GOENKA 


chịu, cảm giác thô nặng hay dường . Nếu ta tiếp tục quan sát mà không phản ứng, cảm 
giác sẽ biến mất cùng một lúc với những sa#khara đã tạo ra cảm giác ấy. 

Mọi cảm giác, dù nặng nề hay nhẹ nhàng, đều có chung đặc tính của vô thường. 
Một cảm giác thô thiển nảy sinh, dường như tổn tại trong giây lát, nhưng không sớm 
thì muộn cũng biến mất. Một cảm giác tinh tế nảy sinh và diệt mất hết sức nhanh 
chóng, nhưng nó cũng có cùng một đặc tính. Không một cảm giác nào tổn tại mãi mãi. 
Do đó ta không nên ưa thích hoặc ghét bỏ bất cứ một cảm giác nào. Khi một cảm giác 
thô thiển, khó chịu nảy sinh, ta quan sát mà không trở nên phiền muộn. Khi một cảm 
giác tinh tế, dễ chịu nảy sinh, ta chấp nhận nó, ngay cả thưởng thức nó mà không trở 
thành hồ hởi, hoặc ràng buộc vào nó. Trong mỗi trường hợp ta hiểu được bản tánh vô 
thường của mọi cảm giác; từ đó ta có thể mỉm cười khi chúng nảy sinh và khi chúng 
biến mất đi. 

Sự bình tâm phải được thực hành tại lĩnh vực cảm giác trên thân để ta có thể thực 
sự thay đổi đời mình. Cảm giác nảy sinh trên thân trong mọi giây phút. Thông thường, 
tâm ý thức không nhận ra được chúng, nhưng tâm vô thức cảm nhận được những 
cảm giác này và phản ứng lại chúng bằng sự thèm muốn hoặc chán ghét. Nếu tâm 
được rèn luyện để nhận biết rõ ràng tất cả những gì xảy ra trong cơ cấu thể chất và 
đồng thời duy trì được sự bình tâm, thì thói quen phản ứng mù quáng cố hữu sẽ bị phá 
vỡ. Ta học được cách giữ được bình tâm trong mọi hoàn cảnh, và do đó có thể sống 
một cuộc sống quân bình, hạnh phúc. 

Quý vị đến đây luyện tập để chứng nghiệm sự thật về mình, hiện tượng này hoạt 
động ra sao, nó tạo ra khổ bằng cách nào. Có hai phương diện trong cơ cấu một con 
người: vật chất và tinh thần, thân và tâm. Ta phải quan sát cả hai. Nhưng ta không thể 
thực sự cảm nghiệm được thân nếu không ý thức được những gì nảy sinh trong thân, 
đó là cảm giác. Tương tự, ta không thể quan sát tâm tách khỏi những gì nảy sinh trong 
tâm, đó là ý nghĩ. Khi ta đi sâu hơn trong việc chứng nghiệm sự thật về tâm và thân, 
thì rõ ràng là những øì nảy sinh trong tâm đều kèm theo một cảm giác nảy sinh trong 
thân. Cảm giác là là một nơi quan trọng để ta chứng nghiệm được sự thật về cả thân 
lẫn tâm, và nó là nơi những phản ứng bắt đầu. Để quan sát sự thật về chính mình và 
để ngừng tạo ra những bất tịnh trong tâm, ta phải nhận thức được các cảm giác và liên 
tục duy trì được sự bình tâm, càng lâu càng tốt. 

Vì lý do này, trong những ngày còn lại của khóa thiền, quý vị phải liên tục luyện tập 
với đôi mắt nhắm trong những giờ thiển. Nhưng trong những giờ nghỉ (với đôi mắt 
mở), quý vị nên cố gắng duy trì nhận thức và sự bình tâm trong lĩnh vực cảm giác. Hãy 
làm những việc quý vị phải làm một cách bình thường, cho dù là đi lại, ăn uống, hoặc 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỀN VIPASSANA. | 51 


tắm rửa; không cần làm chậm rãi hơn. Hãy nhận biết các chuyển động của cơ thể, 
đồng thời nhận biết những cảm giác tại những phần đang chuyển động, nếu có thể 
được, hoặc bất cứ chỗ nào khác. Cố gắng duy trì được ý thức và sự bình tâm. 

Tương tự, ban đêm khi đi ngủ, nhắm mắt và nhận biết cảm giác tại bất cứ nơi nào 
trong cơ thể. Nếu ngủ với sự nhận biết này, ngay sau khi thức giấc vào buổi sáng, quý 
vị tự nhiên sẽ có sự nhận thức về cảm giác. Có thể quý vị không ngủ say, hoặc có thể 
thức trắng đêm. Thật là tuyệt vời, với điều kiện quý vị nằm trên giường và duy trì được 
nhận thức và sự bình tâm. Cơ thể sẽ nhận được sự nghỉ ngơi cần thiết, và không sự 
nghỉ ngơi nào tốt hơn cho tâm bằng cách duy trì được sự nhận biết và sự bình tâm. Tuy 
nhiên, nếu bắt đầu lo sợ bị mất ngủ, khi đó quý vị sẽ tạo ra căng thẳng, và ngày hôm 
sau sẽ cảm thấy kiệt sức. Hoặc quý vị bắt mình phải thức, ngồi suốt đêm; đó là điều 
thái quá. Nếu buồn ngủ, rất tốt, cứ ngủ. Nếu không ngủ được, hãy giữ cho cơ thể được 
nghỉ ngơi trong tư thế nằm thoải mái, và để cho tâm được nghỉ ngơi bằng cách duy trì 
được sự nhận thức và sự bình tâm. 

Đức Phật nói: “Khi một thiền giả luyện tập chuyên cần, không giây phút nào xao 
lãng nhận thức và bình tâm đối với cảm giác, người đó có được trí tuệ thực sự, hoàn 
toàn hiểu rõ cảm giác”. Thiền giả hiểu rõ bằng cách nào một người không có trí huệ 
phản ứng lại cảm giác và làm gia tăng nỗi khổ của mình. Thiền giả cũng hiểu rõ bằng 
cách nào một người luôn luôn hiểu được bản tánh vô thường của mọi cảm giác sẽ 
không phản ứng lại chúng và sẽ thoát khỏi đau khổ. Đức Phật nói tiếp, “Với sự hiểu 
biết tường tận này, thiển giả có thể chứng nghiệm được trạng thái vượt ra ngoài tỉnh 
thần và vật chất - nibbana (niết bàn)”. Người ta không thể chứng nghiệm được nibbana 
trước khi những sankhara (nghiệp) nặng nề nhất đã được diệt trừ - loại sankhara sẽ 
dẫn đời sau của người đó đến những cảnh giới thấp kém hơn với nhiều đau khổ. May 
mắn thay, khi ta bắt đầu tập Vipassana, chính những sankhara này nổi lên trước tiên. 
Ta giữ được sự bình tâm và chúng bị diệt trừ. Khi tất cả những sankhara (nặng nề nhất 
)đó đã bị diệt trừ, đương nhiên ta sẽ chứng nghiệm được ?Pbana lần đầu tiên. Khi đã 
chứng nghiệm được #Pbana, ta thay đổi hoàn toàn, và không còn làm những hành 
động khiến cuộc đời tương lai bị rơi vào cảnh giới thấp hơn. Dần dân ta tiến tới giai 
đoạn cao hơn, cho đến khi tất cả mọi sankhara khiến đưa đến đời sống tương lai còn 
trong thế giới hữu nghiệp đều bị diệt trừ. Một người như vậy được giải thoát hoàn 
toàn, do đó Đức Phật kết luận, “Nhờ hiểu rõ toàn thể sự thật về tính thần và vật chất, 
khi qua đời, người đó thoát khỏi thế giới hữu nghiệp, bởi vì người đó hoàn toàn hiểu 
rõ các cảm giác” 


52 | THIÊN SƯ S.N. GOENKA 


Quý vị khởi sự trên con đường này bằng cách luyện tập để phát triển ý thức về 
những cảm giác trong khắp cơ thể. Nếu cẩn thận không phản ứng lại chúng, quý vị sẽ 
nhận thấy rằng hết lớp này đến lớp khác, những sa#khara cũ bị diệt trừ. Bằng cách giữ 
được sự bình tâm đối với những cảm giác thô thiển, khó chịu, quý vị sẽ tiến đến sự 
cảm nghiệm được những cảm giác đễ chịu, tinh tế hơn. Nếu tiếp tục giữ được sự bình 
tâm, không sớm thì muộn, quý vị sẽ đạt được giai đoạn Đức Phật mô tả, giai đoạn mà 
thiền giả cảm thấy trong toàn thể cơ cấu vật chất, không còn gì ngoài sự sinh và diệt. 
Tất cả những cảm giác thô thiển, nặng nề đều bị tan rã; trong khắp cơ thể không còn 
gì ngoài những rung động êm ái, nhẹ nhàng. Đương nhiên, trạng thái này hết sức 
khoan khoái, nhưng đó vẫn chưa phải là mục tiêu tối hậu, và ta không nên bị ràng 
buộc vào đó. Một số những bất tịnh thô thiển đã bị diệt trừ, nhưng vẫn còn những bất 
tịnh khác tồn tại trong thâm tâm. Nếu ta tiếp tục quan sát với sự bình tâm, hết cái này 
đến cái khác, tất cả sankhara ở sâu hơn sẽ nổi lên và bị diệt trừ. Khi tất cả đã bị diệt trừ, 
ta sẽ chứng nghiệm được cái "bất diệt - cái vượt ra ngoài tinh thần và vật chất, nơi bất 
sinh, cho nên cũng bất diệt - trạng thái không thể diễn tả được của #ibbama. 

Người nào luyện tập đúng cách để phát triển sự nhận thức và sự bình tâm chắc chắn 
sẽ đạt được trạng thái này; nhưng mỗi người phải tự mình luyện tập. 

Nếu có năm kẻ thù, năm chướng ngại ngăn cản sự tiến bộ của quý vị trên con 
đường luyện tập, thì trong tâm cũng có năm người bạn, năm năng lực hoàn hảo giúp 
đỡ và hỗ trợ quý vị. Nếu quý vị giữ gìn để năm người bạn này được mạnh khỏe và 
trong sạch, không một kẻ thù nào có thể áp đảo được quý vị. 

Người bạn thứ nhất là Tín-đức tin, lòng thành tín, sự tự tin. Nếu không tự tin ta 
không thể luyện tập, luôn luôn bị giao động vì nghi ngờ, thắc mắc. Tuy nhiên nếu là 
niềm tin mù quáng, nó là kẻ thù lớn. Ta trở nên mù quáng khi ta mất trí khôn để phân 
biệt, mất sự hiểu biết đúng đắn thế nào là lòng thành tín chân chính. Ta có thể có lòng 
tin vào bất cứ vị thần hoặc vị thánh nào, nhưng nếu đó là đức tin chính đáng, với sự 
hiểu biết đúng đắn, ta sẽ nhớ tới phẩm chất tốt đẹp của vị ấy, và sẽ phấn khởi để phát 
triển phẩm chất đó cho mình. Lòng thành tín như thế là lòng thành tín có ý nghĩa và 
hữu ích. Nhưng nếu ta không cố gắng để phát triển những phẩm chất như của người 
mà ta tôn kính, đó là lòng tin mù quáng, rất tai hại. 

Ví dụ như khi nương tựa vào Đức Phật, ta nhớ tới những phẩm chất của Đức Phật 
và ta phải luyện tập để phát triển những phẩm chất đó cho mình. Phẩm chất chính yếu 
của Đức Phật là sự giác ngộ; do đó nương tựa chính là nương tựa vào sự giác ngộ, sự 
giác ngộ mà ta phát triển cho chính mình. Ta tôn kính bất cứ ai đạt được sự giác ngộ 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 53 


viên mãn; nghĩa là, ta coi trọng phẩm chất ở bất cứ nơi nào điều đó biểu hiện, không 
bị ràng buộc vào tông phái nào hoặc người nào. Và ta tôn kính Đức Phật không phải 
bằng nghi thức hay nghi lễ mà bằng cách thực hành theo những lời dạy của Ngài, bằng 
cách đi theo con đường của Dhamma từ bước thứ nhất, sa giới, đến samadhi định, 
đến pamna tuệ, rồi đến nibbana (niết bàn), giải thoát. 

Bất cứ ai thành Phật đều phải có những phẩm chất sau đây. Người đó đã diệt trừ hết 
mọi tham-thèm muốn, sân- chánh ghét, si-vô minh. Người đó đã chiến thắng mọi kẻ 
thù, kẻ thù nội tâm, nghĩa là, những bất tịnh trong tâm. Người đó toàn thiện không 
phải chỉ trong lý thuyết về Dhamma, mà còn về thực hành. Người đó chỉ giảng dạy 
những gì mình thực hành, và chỉ thực hành những øì mình giảng dạy; không một chút 
khác biệt nào giữa lời nói và việc làm. Mỗi bước đi của người đó đều đúng đắn, và dẫn 
đi đúng hướng. Người đó đã hiểu thấu mọi sự trong toàn vũ trụ thông qua việc khám 
phá thế giới nội tâm. Người đó tràn đây tình thương, lòng từ, lòng tuỳ hỉ với người 
khác, và luôn luôn giúp những ai lạc lối trở về đường ngay nẻo chánh. Người đó có đầy 
sự bình tâm hoàn toàn. Nếu ta luyện tập để phát triển những phẩm hạnh này cho 
chính mình để đạt được mục tiêu tối hậu thì việc nương tựa vào Phật mới có ý nghĩa. 

Tương tự, nương tựa vào Dhamma không liên quan gì đến tông phái; không phải 
là sự cải đạo từ tổ chức tôn giáo này sang tổ chức tôn giáo khác. Nương tựa vào 
Dhammna thực ra là nương tựa vào đạo đức, vào việc làm chủ được tâm mình, vào trí 
tuệ. Sự giảng dạy nếu đúng là Dhamưna cũng phải có những phẩm chất nhất định. 
Trước tiên, Pháp phải được giải thích rõ ràng để mọi người có thể hiểu được. Pháp 
phải được thấy bằng chính mắt mình, sự thật do chính mình chứng nghiệm được chứ 
không phải bằng tưởng tượng. Ngay cả sự thật về zbbana cũng không được chấp 
nhận cho tới khi chính mình chứng nghiệm được. Dhaưna phải có kết quả hữu ích 
ngay tại đây và ngay bây giờ, chứ không chỉ là những lợi ích hứa hẹn được hưởng trong 
tương lai. Dharnmma có phẩm chất của đến-và-thấy”; chính mình thấy, chính mình thử 
qua, không chấp nhận một cách mù quáng. Và một khi ta đã thử và hưởng được 
những lợi lạc, ta không thể cưỡng được việc khuyến khích và giúp đỡ những người 
khác cùng đến và thấy. Mỗi bước trên con đường dẫn ta tới gần mục đích cuối cùng 
hơn; không một nỗ lực nào bị uống phí. Dhamưmna mang lại lợi lạc ngay lúc đầu, lúc 
giữa và lúc cuối. Cuối cùng, bất cứ người nào với trí thông minh trung bình, thuộc bất 
cứ giai cấp nào, đều có thể luyện tập và hưởng được những lợi ích. Với sự hiểu biết 
Dhamna thực sự như thế này, nếu ta nương tựa Dhamma và bắt đầu thực hành 
Dhamma, lòng thánh tín của ta mới có ý nghĩa thực sự. 


54 | THIÊN SƯ S.N. GOENKA 


Tương tự như thế, nương tựa vào Sa#eha không phải là vấn đề gia nhập vào tông 
phái. Những ai đã từng đi theo con đường của s/la (giới), sarmadli (định), pamna (tuệ) 
và ít nhất cũng đã đạt được giai đoạn đầu của giải thoát, người đã trở thành thánh 
nhân, là một Saz#gha. Người đó có thể là bất cứ ai, tướng mạo như thế nào, mang màu 
da nào, thuộc giai cấp nào; cũng không có gì khác biệt. Nếu ta được khích lệ khi gặp 
một người như thế và luyện tập để đạt được mục tiêu tương tự, khi đó việc nương tựa 
vào Saneha mới là một sự thành tín có ý nghĩa và chính đáng. 

Một người bạn khác là Tín- sự nỗ lực. Cũng giống như đức tin, nỗ lực không được 
mù quáng. Nếu không, sẽ có nguy cơ là ta tập sai đường và không gặt hái được những 
kết quả mong đợi. Nỗ lực phải đi kèm với sự hiểu biết đúng đắn là ta phải tập như thế 
nào; chỉ như vậy sự nỗ lực mới có ích cho sự tiến bộ của mình. 

Một người bạn khác là Niệm-sự nhận thức. Nhận thức chỉ có thể liên quan đến sự 
thực của giây phút hiện tại. Ta không thể nhận biết được quá khứ mà chỉ có thể nhớ 
lại. Ta không thể nhận thức được tương lai mà chỉ có thể khao khát hoặc lo nghĩ về 
tương lai. Ta phải phát triển khả năng nhận thức được thực tại xảy ra trong ta ngay ở 
giây phút hiện tại. 

Người bạn kế tiếp là Định- , giữ được ý thức về thực tại từ giây phút này qua giây 
phút khác mà không bị gián đoạn. Định phải hoàn toàn không có sự tưởng tượng, 
thèm muốn hay chán ghét, chỉ khi đó mới là định đúng cách. 

Và người bạn thứ năm là Huệ- trí tuệ - Không phải trí tuệ nhờ nghe pháp hoặc đọc 
sách, hoặc bằng phân tích tư duy mà ta phải phát triển trí tuệ cho chính mình ở lĩnh vực 
thực nghiệm, bởi vì chỉ nhờ trí tuệ thực nghiệm này ta mới có thể được giải thoát. Và 
trí tuệ thực sự phải là trí tuệ dựa trên cảm giác trong thân: ta giữ được sự bình tâm đối 
với cảm giác, hiểu rõ tính chất vô thường của chúng. Đây là sự bình tâm từ trong thâm 
tâm khiến ta giữ được thăng bằng giữa những thăng trầm của cuộc sống hằng ngày. 

Tất cả sự tu tập Vipassana đều với mục đích giúp ta sống một cách đúng đắn, chu 
toàn trách nhiệm làm người mà vẫn duy trì được sự bình tâm, giữ được an lạc và hạnh 
phúc trong chính mình và làm cho người khác được an lạc và hạnh phúc. Nếu quý vị 
giữ năm người bạn này được mạnh khoẻ, quý vị sẽ trở nên toàn thiện trong nghệ thuật 
sống, và sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc, lành mạnh, tốt đẹp. 

Vì sự lợi ích và sự tốt lành cho mình và cho nhiều người khác, hãy tinh tấn trên con 
đường Dhamna. 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 55 


Nguyện cho mọi chúng sinh đang đau khổ được tiếp xúc với Dhammna thuần khiết, 
để thoát khỏi khổ đau và hưởng được hạnh phúc thực sự. 
Nguyện cho mọi chúng sinh được hạnh phúc! 


BÀI GIẢNG NGÀY THỨ TÁM 


Định luật tăng trưởng và ngược lại, định luật tịch diệt. Sự bình tâm là hạnh phúc lớn 
nhất - sự bình tâm giúp ta sống một cuộc sống với hành động chín chắn - bằng cách giữ 
được bình tâm, ta bảo đảm một tương lai hạnh phúc cho mình 


Tám ngày đã qua, quý vị còn hai ngày nữa để luyện tập. Trong những ngày còn lại, 
quý vị phải chắc là mình hiểu được phương pháp một cách đúng đắn, để có thể luyện 
tập tại đây cũng như áp dụng trong cuộc sống hằng ngày. Nên hiểu rõ Dhamma là gì: 
đó là luật của thế giới tự nhiên, là sự thật, là quy luật phổ quát. 

Một mặt có một tiến trình tăng trưởng không ngừng. Mặt khác, có một tiến trình 
diệt trừ. Điều này được giải thích rõ ràng trong vài chữ: 

Mọi sự hữu nghiệp đễu vô thường 

với đặc tính sinh và điệt 

Nếu sinh diệt (tịch ) diệt rồi 

Sự tịch diệt mang lại hạnh phúc thực sự 

Mọi sankhara, mọi nghiệp, đều vô thường, đều có bản tánh sinh và diệt. Nó bị diệt 
trừ, nhưng giây phút kế tiếp nó lại nảy sinh, tiếp tục nảy sinh; đây là cách sankhara 
tăng trưởng. Nhưng khi ta có trí tuệ và bắt đầu quan sát một cách khách quan, tiến 
trình tăng trưởng chấm dứt và tiến trình diệt trừ bắt đầu. Khi một sankhara nảy sinh, 
nhưng thiền giả giữ được sự bình tâm; nó mất đi sức mạnh và bị diệt trừ. Hết lớp này 
đến lớp khác, những sankhara cũ sẽ nổi lên và bị diệt trừ, với điều kiện ta phải giữ 
được sự bình tâm. Càng nhiều sz#khara bị diệt trừ chừng nào ta càng hưởng được 
nhiều hạnh phúc chừng đó, hạnh phúc của sự giải thoát khỏi đau khổ. Nếu tất cả 
những sankhara trong quá khứ bị diệt trừ, ta hưởng được hạnh phúc vô tận của sự giải 
thoát hoàn toàn. 


58 | THIÊN SƯ S.N. GOENKA 


Thói quen cố hữu của tâm là phản ứng, và gia tăng những phản ứng. Một điều gì 
không như ý xảy ra, thế là ta tạo ra một sa#khara chán ghét. Khi sankhara này nảy sinh 
trong tâm, một cảm giác khó chịu trong thân cũng nảy sinh. Giây phút sau đó, vì thói 
quen phản ứng cố hữu, ta lại sinh ra ghét bỏ cảm giác khó chịu trong người vừa nảy 
sinh đó. Nguyên nhân bên ngoài gây ra sự nóng giận là phụ; sự phản ứng thực ra là 
phản ứng đối với các cảm giác trong người. Cảm giác khó chịu khiến ta phản ứng bằng 
sự chán ghét rồi từ đó sinh ra một cảm giác khó chịu khác, rồi lại khiến ta phản ứng. 
Bằng cách này tiến trình tăng trưởng bắt đầu. Nếu ta không phản ứng lại cảm giác mà 
trái lại mỉm cười và hiểu được bản tánh vô thường của cảm giác, thì khi đó ta không 
tạo ra sankhara mới, và sankhara đã nảy sinh sẽ mất đi mà không tăng trưởng. Giây 
phút kế tiếp, một sa#khara giống như thế sẽ nảy sinh từ sâu trong nội tâm; ta giữ được 
bình tâm, và nó sẽ biến mất. Giây phút kế tiếp, một cảm giác khác nảy sinh, ta vẫn giữ 
được bình tâm, và nó biến mất. Tiến trình diệt trừ bắt đầu. 

Tiến trình mà ta quan sát trong chính mình cũng xảy ra trong khắp vũ trụ. Ví dụ, ai 
đó gieo hạt giống cây đa. Từ hạt giống nhỏ xíu đó mọc thành một cây vĩ đại, khi còn 
sống, nó cho vô số trái từ năm này sang năm khác. Và ngay cả khi cây đã chết, tiến 
trình vẫn tiếp tục, bởi vì mỗi trái của cây đó đều mang những hạt giống có cùng đặc 
tính của hạt giống nguyên thủy sinh ra cây đó. Khi một hạt giống này rơi xuống đất 
màu mỡ, nó nảy mầm và mọc thành một cây khác và cây này lại sinh ra hàng ngàn quả 
trong có đầy hạt giống. Quả và nhân, nhân và quả; một tiến trình sinh sôi nảy nở bất 
tận. Tương tự như vậy, vì vô minh, ta gieo hạt giống sa#khara (tạo nghiệp), không sớm 
thì muộn cũng sinh ra quả, cũng được gọi là sa#khara (nghiệp), và cũng chứa hạt 
giống cùng một loại. Nếu ta gieo hạt giống này vào đất màu mỡ nó sẽ sinh ra sankhara 
mới, và nỗi khổ của ta gia tăng. Tuy nhiên, nếu ta bỏ hạt giống này vào đất sỏi đá khô 
cần, nó không thể nảy mầm, không có gì sinh ra từ hạt giống này. Tiến trình tăng 
trưởng ngừng lại, và tự động tiến trình ngược lại bắt đầu, đó là tiến trình diệt trừ. 

Nên hiểu rõ tiến trình này xảy ra như thế nào. Ta được giải thích là dòng chảy của 
sự sống, của tinh thần và vật chất cần được tiếp tế nguyên liệu để tiếp tục. Nguyên liệu 
cho cơ thể là thực phẩm chúng ta ăn cũng như bầu không khí nơi ta sống. Nếu một 
ngày ta không ăn, sự trôi chảy của vật chất không ngừng ngay lập tức. Nó tiếp tục bằng 
cách tiêu thụ năng lượng dự trữ trong người. Chỉ khi nào tất cả năng lượng dự trữ đã 
tiêu thụ hết giòng chảy mới ngừng, cơ thể chết đi. 

Cơ thể chỉ cần đồ ăn hai hay ba lần một ngày, nhưng giòngchảy tỉnh thần cần được 
tiếp tế liên tục. Nguyên liệu tiếp tế cho tinh thần là sankhara. Trong mỗi giây phút, 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 59 


sankhara do ta tạo ra giúp cho giòng tâm thức tiếp tục trôi chảy. Tâm sinh ra vào giây 
phút kế tiếp là sản phẩm của saøkhara này. Mỗi giây phút ta tiếp tế bằng sa#khara, 
giòng tâm thức tiếp tục. Nếu vào lúc nào đó ta ngừng không tạo ra sa#khara mới, sự 
giòng chảy không ngừng ngay lập tức; thay vào đó nó tiêu thụ những sa#khara dự trữ 
cũ. Một saw#khara cũ bị bắt buộc tạo ra quả, nghĩa là, nổi lên bề mặt của tâm để duy trì 
giòng chảy; và nó thể hiện bằng cảm giác trong thân. Nếu ta phản ứng lại cảm giác, ta 
lại tạo ra sawkhara mới, gieo nhân mới của khổ đau. Nhưng nếu ta quan sát cảm giác 
với sự bình tâm, saøkhara mất đi sức mạnh và bị diệt trừ. Giây phút kế tiếp, một 
sankhara cũ phải nổi lên để duy trì giòng tâm thức. Một lần nữa ta không phản ứng, 
và nó lại bị diệt trừ. Khi nào ta còn duy trì được sự nhận thức và sự bình tâm, hết lớp 
sankhara này đến lớp sankhara khác sẽ nổi lên trên bể mặt của tâm và bị diệt trừ; đây 
là luật tự nhiên. 

Chính ta phải chứng nghiệm được tiến trình này bằng sự thực tập. Khi ta nhận ra 
rằng khuôn mẫu thói quen cố hữu của mình, nỗi khổ cố hữu, đã bị diệt trừ, khi đó ta 
biết rằng tiến trình diệt trừ đã có hiệu quả. 

Trong cách luyện kim đương thời có một phương pháp tương tự. Để thanh lọc một 
kim loại nào đó, để cho nó được tỉnh ròng, cần phải loại trừ ngay cả khi chỉ có một 
phân tử ngoại lai trong hàng tỷ phân tử. Việc này được thực hiện bằng cách đúc kim 
loại này thành một thanh dài và làm một vòng tròn bằng kim loại hoàn toàn tỉnh ròng 
này. Vòng tròn này được luồn qua thanh kim loại dài và tạo ra một từ trường tự động 
đẩy những tạp chất ra hai đầu. Cùng lúc đó, tất cả những phân tử trong thanh kim loại 
được sắp xếp lại; nó trở thành dẻo dai, dễ uốn nắn hơn. Bằng cách tương tự, phương 
pháp Vipassana có thể coi như luồn một vòng tròn bằng sự nhận thức tinh khiết qua 
cơ thể, đẩy ra mọi bất tịnh, đem lại những lợi ích tương tự. 

Sự nhận thức và sự bình tâm sẽ đưa đến sự thanh lọc tâm. Những gì ta cảm nghiệm 
trên con đường luyện tập, dù là dễ chịu hay khó chịu, đều không quan trọng. Điểm 
quan trọng là không phản ứng lại bằng sự thèm muốn hay chán ghét, bởi vì cả hai 
không đem lại gì ngoài khổ đau. Thước đo duy nhất để đo sự tiến bộ của ta trên con 
đường luyện tập là sự bình tâm mà ta đạt được. Và sự bình tâm phải ở tại lãnh vực cảm 
giác trên thân nếu ta muốn đi sâu vào nội tâm để diệt trừ hết mọi bất tịnh. Nếu ta biết 
cách ý thức được cảm giác và giữ được bình tâm đối với cảm giác, ta dễ dàng giữ được 
bình tâm đối với những tình huống bên ngoài. 

Có lần Đức Phật được hỏi hạnh phúc thực sự là gì. Ngài trả lời rằng hạnh phúc tốt 
đẹp nhất là giữ được tâm bình thản khi gặp những khó khăn, thăng trầm của cuộc đời. 


60 | THIÊN SƯ S.N. GOENKA 


Ta có thể gặp những hoàn cảnh dễ chịu hay đau đớn, thành công hay thất bại, được 
hay thua, tiếng tốt hay tiếng xấu; ai cũng sẽ gặp những hoàn cảnh này. Nhưng liệu ta 
có thể mỉm cười trong mọi hoàn cảnh, một nụ cười thực sự phát xuất từ con tim? Nếu 
ta có sự bình tâm từ tận đáy lòng, ta sẽ có được hạnh phúc thật sự. 

Nếu sự bình tâm chỉ ở bề ngoài, nó sẽ không giúp được gì trong cuộc sống hằng 
ngày. Có thể ví như trong mỗi người đều mang một thùng dầu lửa hoặc xăng. Nếu có 
một tia lửa, một hậu quả do phản ứng trong quá khứ, lập tức đưa tới một sự bùng nổ, 
tạo thêm hằng triệu tia lửa mới, những sa#khara mới mà sẽ tạo thêm những ngọn lửa 
mới, tạo thêm đau khổ trong tương lai. Bằng cách tập Vipassana, ta từ từ làm cạn hết 
thùng dầu. Những tia lửa sẽ vẫn tiếp tục xảy ra do sankhara cũ của mình, nhưng khi 
chúng đến, chúng chỉ tiêu thụ những nhiên liệu chúng mang theo; không có nhiên liệu 
mới được thêm vào. Chúng cháy rất nhanh cho tới khi đã tiêu thụ hết nhiên liệu chúng 
có, rồi chúng sẽ tàn rụi. Sau này, khi ta tiến xa hơn trên con đường luyện tập, ta tự 
nhiên tạo ra nước mát của tình thương và lòng từ bi, và thùng chứa sẽ chứa đây loại 
nước này. Bây giờ, ngay khi một tia lửa tới, nó liền bị dập tắt. Nó không thể đốt cháy 
ngay cả một ít nhiên liệu nó mang theo. 

Ta có thể hiểu điều này ở mức độ lý trí, và biết rằng ta phải có một bơm nước sẵn 
sàng để dùng khi có lửa tới. Nhưng khi lửa thực sự tới, ta lại mở bơm xăng làm cho 
lửa cháy to thêm. Sau đó, ta nhận ra lỗi lầm, nhưng lần tới vẫn vấp phải lỗi lầm khi có 
lửa tới, bởi vì sự hiểu biết của ta rất nông cạn. Nếu ta có trí tuệ thực sự trong nội tâm, 
khi gặp phải lửa, một người như thế sẽ không đổ dầu vào lửa, hiểu rằng làm như vậy 
chỉ thêm tai hại. Trái lại, ta đổ nước mát của tình thương và lòng từ bi, giúp người và 
giúp mình. 

Trí tuệ phải ở mức độ cảm giác. Nếu ta tập cho mình có nhận thức được những cảm 
giác trong mọi hoàn cảnh và giữ được bình tâm đối với chúng, không gì có thể chế ngự 
được ta. Quý vị có thể quan sát mà không phản ứng trong chốc lát. Sau đó, với tâm 
quân bình này, quý vị quyết định cách hành động. Chắc chắn đây là hành động chín 
chắn, tích cực, giúp ích cho người bởi vì nó được thực hiện với một tâm quân bình. 

Nhiều khi trong đời cần phải có hành động mạnh. Ta cố cắt nghĩa cho một người 
nào một cách lịch sự, từ tốn, với nụ cười, nhưng người đó chỉ hiểu được lời nói nặng, 
hành động mạnh. Do đó, ta phải có lời nói và hành động mạnh. Nhưng trước khi làm 
như thế, ta phải xét xem tâm ta có được bình tĩnh hay không, và ta có tình thương và 
lòng từ bi cho người đó hay không. Nếu được như vậy, hành động sẽ rất hữu ích; nếu 
không, nó sẽ chẳng giúp được ai cả. Ta có hành động mạnh để giúp đỡ người đang sai 
quấy. Với căn bản của tình thương và lòng từ bi này ta không thể nào đi sai đường. 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 61 


Trong trường hợp một cuộc gây gổ, một thiển giả Vipssana sẽ tìm cách tách rời 
người gây hấn và nạn nhân, có từ tâm không những cho nạn nhân mà cho cả người 
gây hấn. Ta nhận ra rằng người gây hấn không biết rằng họ đang tự hại mình. Hiểu 
được điều này, ta cố giúp bằng cách không cho người đó có những hành động gây ra 
khổ đau cho họ trong tương lai. 

Tuy nhiên, ta phải cẩn thận không bào chữa cho hành động của mình chỉ sau khi 
sự việc đã xảy ra. Ta phải kiểm điểm tâm mình trước khi hành động. Nếu tâm chứa 
đầy phiền não, ta không thể giúp được ai. Trước tiên, ta phải sửa lỗi của mình trước 
khi sửa lỗi cho người khác. Trước tiên, quý vị phải thanh lọc tâm bằng cách quan sát 
chính mình. Sau đó quý vị mới có thể giúp được nhiều người. 

Đức Phật nói trên thế gian này có bốn hạng người: hạng người đi từ chỗ tối đến chỗ 
tối, hạng người đi từ chỗ sáng đến chỗ tối, hạng người đi từ chỗ tối đến chỗ sáng, và 
hạng người đi từ chỗ sáng đến chỗ sáng. 

Một người trong nhóm thứ nhất, tất cả xung quanh đều là bất hạnh, đen tối, nhưng 
điều bất hạnh lớn nhất là người đó cũng không có trí tuệ. Mỗi lần bị khổ, người đó trở 
nên tức giận hơn, thù hận hơn, chán ghét hơn, và đổ lỗi cho người khác về nỗi khổ của 
mình. Tất cả những sa#khara của giận giữ, oán hận sẽ chỉ mang lại cho người đó thêm 
đen tối, thêm khổ đau trong tương lai. 

Một người trong nhóm thứ hai có mọi thứ trên thế gian gọi là tươi sáng: tiền tài, địa 
vị, quyền lực, nhưng người đó cũng không có trí tuệ. Vì vô minh, người đó trở nên ngạo 
mạn, không biết rằng sự kiêu căng sẽ chỉ mang lại đen tối cho mình trong tương lai. 

Một người trong nhóm thứ ba ở trong hoàn cảnh tương tự như người trong nhóm 
thứ nhất, bị bóng tối bao phủ; nhưng người đó có trí tuệ, và hiểu rõ hoàn cảnh của 
mình. Nhận thức được rằng, sau cùng, mình là người có trách nhiệm về nỗi khổ của 
mình, người đó bình tĩnh, từ tốn làm hết sức để thay đổi tình thế, nhưng không một 
chút tức giận hoặc oán ghét người khác; trái lại người đó chỉ có tình thương và lòng từ 
bi đối với những người làm hại mình. Người đó tạo ra toàn sự tươi sáng cho mình 
trong tương lai. 

Cuối cùng, người trong nhóm thứ tư, cũng giống như người trong nhóm thứ hai, 
hưởng được tiền của, địa vị và quyền lực, nhưng không như người trong nhóm thứ 
hai, người đó có trí tuệ. Người đó tận dụng những gì mình có để mình và người thân 
sinh sống, nhưng những gì còn lại người đó dùng vào việc làm lợi ích cho người khác, 
với tình thương và lòng từ bi. Sự tươi sáng ở ngay trong hiện tại và cả trong tương lai. 


62 | THIÊN SƯ S.N. GOENKA 


Trong hiện tại ta không thể chọn lựa hoàn cảnh đen tối hay tươi sáng; điều này do 
sankhara trong quá khứ của mình quyết định. Quá khứ không thể thay đối, nhưng ta 
có thể làm chủ được hiện tại bằng cách làm chủ lấy mình. Tương lai chỉ là quá khứ 
cộng thêm những gì trong hiện tại. Vipassana dạy ta cách làm chủ bản thân bằng cách 
phát triển được ý thức và sự bình tâm đối với các cảm giác. Nếu ta phát triển được việc 
làm chủ này trong hiện tại thì tương lai đương nhiên sẽ tươi sáng. 

Hãy tận dụng hai ngày còn lại để học cách làm chủ được giây phút hiện tại, làm chủ 
lấy chính mình. Hãy tiếp tục lớn mạnh trong Dhamma, thoát khỏi mọi khổ đau, và 
hưởng được hạnh phúc thực sự ngay tại đây và ngay bây giờ. 

Nguyện cho mọi chứng sinh được hạnh phúc! 


BÀI GIẢNG NGÀY THỨ CHÍN 


Ấp dụng kỹ thuật này vào cuộc sống hằng ngày - mười pararri (thập thiện) 


Chín ngày đã qua. Bây giờ là lúc để thảo luận cách áp dụng phương pháp vào cuộc 
sống hằng ngày. Đây là điều tối quan trọng. Dhamma là một nghệ thuật sống. Nếu quý 
vị không thể áp dụng Dhamma trong cuộc sống hằng ngày, thì tham dự khóa thiền 
cũng không tốt gì hơn việc cử hành một nghi lễ hoặc một nghi thức nào đó. 

Mọi người trong đời đều có lúc gặp những điều trái ý. Khi có điều không như ý xảy 
ra, ta mất sự bình tâm và bắt đầu tạo ra những bất tịnh trong tâm. Và khi bất tịnh nảy 
sinh trong tâm, ta trở nên khổ sở. Làm thế nào để ta không phát sinh ra bất tịnh và tạo 
ra căng thẳng? Làm thế nào để ta có thể duy trì được sự an lạc và hài hòa? 

Những bậc hiển triết, nghiên cứu thực tế về tâm và thân trong bản thân, đã tìm ra 
giải pháp cho vấn đề này: bất cứ khi nào tiêu cực nảy sinh trong tâm vì bất cứ lý do gì, 
ta nên chuyển sự chú tâm đi chỗ khác. Ví dụ: ta có thể đứng dậy, uống nước, đếm số, 
hoặc niệm danh hiệu hay tên của vị thần hoặc thánh mà ta tôn sùng. Bằng cách chuyển 
hướng sự chú tâm như thế ta sẽ thoát khỏi tiêu cực. 

Đó là một giải pháp có hiệu quả. Nhưng những nhà nghiên cứu khác về sự thật nội 
tâm đã đi vào tầng lớp sâu nhất của sự thật, chân lý tối hậu. Những bậc giác ngộ này 
nhận thấy rằng, khi chuyển sự chú tâm ta đạt được một lớp an lạc và hài hòa trên tầng 
ý thức, nhưng ta vẫn chưa diệt hết những tiêu cực đã và đang nảy sinh. Ta chỉ dồn nén 
chúng. Ở tầng vô thức, chúng vẫn tiếp tục gia tăng gấp bội và tích luỹ thêm sức mạnh. 
Không sớm thì muộn, núi lửa tiêu cực đang ngủ yên này sẽ bùng nổ và chế ngự được 
tâm. Khi nào tiêu cực còn tồn tại dù chỉ ở mức độ vô thức, giải pháp này chỉ là nửa vời, 
tạm bợ. 

Một bậc hoàn toàn giác ngộ tìm ra giải pháp thực sự: đó là đừng trốn tránh vấn đề 
mà nên đối diện với chúng. Hãy quan sát bất cứ bất tịnh nào nảy sinh trong tâm. Bằng 


64 | THIÊN SƯ S.N. GOENKA 


cách quan sát ta không dồn nén chúng, ta cũng không để chúng tự do hoành hành 
bằng lời nói hoặc việc làm. Ở giữa hai thái cực này là trung đạo: chỉ quan sát. Khi ta 
bắt đầu quan sát nó, tiêu cực mất đi sức mạnh và biến mất mà không chế ngự được 
tâm. Không những chỉ có vậy mà một số những bất tịnh cùng loại đã tích trữ lâu ngày 
cũng sẽ bị diệt trừ. Khi nào có bất tịnh sinh ra ở tầng ý thức, những bất tịnh cũ cùng 
loại, từ trong tầng vô thức, sẽ trồi lên hòa nhập với bất tịnh hiện tại và bắt đầu sinh sôi 
nảy nở. Nếu ta chỉ quan sát, không những chỉ những bất tịnh hiện tại mà cả một phần 
những bất tịnh cũ cũng sẽ bị diệt trừ. Bằng cách này, dần dần mọi bất tịnh đều bị diệt 
trừ, và ta hết khổ. 

Nhưng đối với một người bình thường, quan sát một phiền não trong tâm không 
phải dễ dàng. Ta không biết khi nào nó khởi sự và nó chế ngự tâm như thế nào. Tới lúc 
nó đã lên đến tầng ý thức, nó đã trở nên quá mạnh để ta có thể quan sát nó mà không 
phản ứng. Ngay cả khi ta cố quan sát, rất khó quan sát một phiền não trừu tượng trong 
tâm - sự giận giữ, sợ hãi, đam mê. Thay vào đó, sự chú ý của ta bị lôi cuốn vào chính 
đối tượng bên ngoài làm bất tịnh này, khiến nó càng gia tăng gấp bội. 

Tuy nhiên, những bậc giác ngộ khám phá ra rằng, khi nào phiền não nảy sinh trong 
tâm, trong cơ thể có hai việc bắt đầu xảy ra cùng một lúc: sự hô hấp mất bình thường, 
và một phản ứng sinh hóa bắt đầu trong người, một cảm giác. Một giải pháp thực tiễn 
đã được tìm thấy. Thật ra rất khó quan sát một phiền não trừu tượng trong tâm, nhưng 
với sự luyện tập, ta có thể biết cách quan sát hơi thở và cảm giác, cả hai đều là biểu hiện 
cụ thể của những phiền não. Bằng cách quan sát bất tịnh trong lĩnh vực vật lý, cụ thể, 
ta để chúng nảy sinh và diệt mất mà không gây ra một thiệt hại nào. Ta loại trừ được 
sự bất tịnh. 

Cần thời gian để nắm được kỹ thuật này, nhưng khi tu tập, dần dần ta nhận thấy, 
những hoàn cảnh bên ngoài mà trước đây ta phản ứng bằng sự tiêu cực thì nay ta càng 
ngày càng giữ được sự bình tâm. Hoặc nếu ta phản ứng, thì phản ứng cũng không dữ 
đội và kéo dài như trước đây. Cũng tới lúc, dù bị chọc tức đến đâu đi nữa, ta có thể 
nhận biết sự cảnh báo của hơi thở và cảm giác và bắt đầu quan sát chúng dù chỉ trong 
chốc lát. Vài giây phút tự quan sát này là khoảng đệm giảm sốc giữa tác nhân bên ngoài 
và phản ứng của ta. Thay vì phản ứng mù quáng, tâm vẫn giữ được sự quân bình và ta 
có khả năng hành động tích cực có lợi cho mình và cho người khác. 

Quý vị đã bước một bước đầu tiên trong việc diệt trừ những bất tịnh của mình và 
thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm bằng cách quan sát cảm giác trong người. 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 65 


Từ lúc chào đời, ta được tập luôn luôn nhìn ra bên ngoài. Ta không bao giờ quan 
sát chính mình, và do đó ta không có khả năng đi tới cội nguồn của các khó khăn, trở 
ngại của ta. Trái lại, ta tìm kiếm nguyên nhân nỗi khổ của mình ở bên ngoài, luôn luôn 
đổ lỗi cho người khác về những bất hạnh của mình. Ta chỉ nhìn sự việc từ một khía 
cạnh, chỉ thấy một phần, chắc chắn là méo mó; tuy nhiên ta chấp nhận quan điểm đó 
là sự thật trọn vẹn. Bất cứ quyết định nào phát xuất từ dữ kiện thiếu sót này sẽ chỉ có 
hại cho mình và cho người. Để nhìn thấy được toàn thể sự thật, ta phải nhìn từ nhiều 
góc độ. Ta học được điều này bằng cách tập Vipassana: nhìn sự thật không những ở 
ngoài ta mà còn ở trong ta nữa. 

Chỉ nhìn từ một góc độ, ta tưởng rằng nỗi khổ của mình do người khác hoặc hoàn 
cảnh bên ngoài gây ra. Do đó ta dành hết sức mình để thay đổi người khác, thay đổi 
hoàn cảnh bên ngoài. Trên thực tế, đây là nỗ lực không có hiệu quả bị . Người nào biết 
cách quan sát sự thật trong người sẽ sớm nhận ra rằng, mình hoàn toàn chịu trách 
nhiệm về nỗi khổ và hạnh phúc của mình. Ví dụ, một người bị người khác sỉ nhục và 
trở nên đau khổ. Người đó đổ lỗi cho kẻ sỉ nhục làm mình đau khổ. Thực ra, người sỉ 
nhục tự làm khổ họ bằng cách tạo bất tịnh trong tâm họ. Người bị sỉ nhục đã tạo ra sự 
khốn khổ cho mình khi phản ứng lại sự sỉ nhục; khi tự làm ô nhiễm tâm mình. Mọi 
người đều chịu trách nhiệm về nỗi khổ của mình chứ không phải ai khác. Khi ta đã 
trải nghiệm qua sự thực này, mọi điên rồ trong việc đổ lỗi cho người khác biến mất. 

Ta phản ứng lại điều gì? Phản ứng với một hình ảnh do ta tạo nên chứ không phải 
với thực thể bên ngoài. Khi ta thấy người nào, hình ảnh ta có về người đó được tô vẽ 
theo nhận định cũ của ta. Sankhara (nghiệp) cũ ảnh hưởng đến sự nhận định (Tưởng) 
trong hoàn cảnh mới. Rồi tùy thuộc vào nhận định này, cảm giác trong người trở nên 
đễ chịu hoặc khó chịu. Và tùy theo loại cảm giác, ta tạo ra phản ứng (nghiệp) mới. Mỗi 
tiến trình này đều bị ảnh hưởng bởi sankhara cũ. Nhưng nếu ta duy trì được sự nhận 
thức (Niệm) và sự bình tâm đối với cảm giác, thói quen phản ứng mù quáng trở nên 
suy yếu, và ta biết cách thấy thực tại đúng như thật. 

Khi ta phát triển được khả năng nhìn sự việc từ nhiều góc độ khác nhau, thì bất cứ 
khi nào có người sỉ nhục hoặc đối xử không đúng với ta, ta hiểu rằng người đó làm 
như vậy vì họ đang đau khổ. Với sự hiểu biết này, ta không thể phản ứng bằng thái độ 
tiêu cực mà sẽ chỉ cảm thấy tình thương và lòng từ bi cho người đang bị khổ, như một 
người mẹ thương xót cho đứa con đang bị ốm đau. Ta sẽ nảy sinh ý muốn giúp người 
đó thoát khổ. Nhờ đó ta duy trì được sự an vui và hạnh phúc cho mình và đồng thời 
cũng giúp người khác được an vui và hạnh phúc. Đây là mục đích của Dhamma: thực 


66 | THIÊN SƯ S.N. GOENKA 


tập nghệ thuật sống, nghĩa là, diệt trừ những bất tịnh trong tâm và phát huy những 
phẩm chất tốt đẹp, có lợi cho mình và cho người. 

Có mười phẩm hạnh - pzrani - mà ta phải trau đổi hoàn hảo để đạt được mục đích 
cuối cùng. Mục tiêu là trạng thái hoàn toàn vô ngã. Mười parai (phước báu) này là 
những phẩm chất để phá bỏ dần dần ngã mạn, nhờ đó đưa ta tới gần sự giải thoát hơn. 
Ta có cơ hội phát triển cả mười phẩm chất này trong một khóa thiển Vipassana. 

Parami thứ nhất là „6ekkhamưmmna - từ bỏ. Ai đã trở thành tăng hay ni đều từ bỏ cuộc 
sống gia đình và sống không có tài sản riêng, thậm chí phải đi xin ăn (khất thực) hằng 
ngày. Làm như vậy với mục đích để diệt trừ bản ngã. Làm thế nào một cư sĩ có thể phát 
huy được phẩm chất này? Trong một khóa thiền như thế này, ta có cơ hội để thực hiện 
điều này, bởi vì ở đây ta sống nhờ vào lòng từ thiện của người khác. Nhờ chấp nhận 
những gì được ban cho như đồ ăn, chỗ ở, hoặc những nhu cầu khác, ta dần dân phát 
triển được hạnh từ bỏ. Bất cứ những gì ta nhận được nơi đây, ta tận dụng chúng, gắng 
sức luyện tập để thanh lọc tâm, chẳng những có lợi cho riêng mình mà còn có lợi cho 
những người ẩn danh đã cống hiến cho mình. 

Parami kế tiếp là sila - giữ giới hay giữ gìn đạo đức. Ta cố phát triển parami này 
bằng cách luôn luôn giữ năm giới, cả trong khóa thiền lẫn ngoài đời. Có rất nhiều trở 
ngại gây khó khăn cho việc áp dụng s72 trong cuộc sống trần tục. Tuy nhiên, ở đây, 
trong một khóa thiền, không có cơ hội để phạm giới vì chương trình và kỷ luật nghiêm 
ngặt. Chỉ việc nói chuyện thôi cũng để làm một người đi lệch khỏi giới hạnh nghiêm 
túc. Vì lý do này, ta quyết giữ im lặng trong chín ngày đầu của khóa thiền. Bằng cách 
này, tối thiểu trong khóa thiền ta cũng giữ sila được hoàn hảo. 

Một parami khác là viriya — nỗ lực. Trong đời sống hàng ngày ta luôn có những nỗ 
lực, thí dụ như là nỗ lực để kiếm sống. Tuy nhiên, ở đây nỗ lực là để thanh lọc tâm bằng 
cách giữ được ý thức và sự bình tâm. Đây là nỗ lực chân chính đưa tới sự giải thoát. 

Một parari khác là pamna - trí tuệ. Ngoài đời ta có thể có trí tuệ, nhưng đó là trí 
tuệ ta có được nhờ đọc sách hoặc nghe từ người khác, hoặc chỉ là sự hiểu biết trí thức. 
Parami thật sự về trí tuệ là sự hiểu biết phát triển trong chính mình, bằng kinh nghiệm 
của mình trong lúc hành thiền. Bằng cách tự quan sát ta trực tiếp nhận ra những sự 
thật về sự vô thường, đau khổ, và vô ngã. Nhờ trải nghiệm trực tiếp thực tại này ta 
thoát khỏi khổ đau. 

Một parai khác là kharứi - lòng khoan dung, độ lượng. Trong khóa thiển như thế 
này, luyện tập và sống chung trong một nhóm, ta có thể thấy mình bị quấy rầy và khó 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 67 


chịu vì hành động của người khác. Nhưng chẳng bao lâu ta nhận ra rằng người gây rối 
không biết họ đã làm vậy, hoặc là họ bị ốm đau. Sự khó chịu mất đi, và ta chỉ cảm thấy 
tình thương yêu và lòng từ bị đối với người đó. Ta bắt đầu phát triển được phẩm chất 
khoan dung. 

Một parari khác là sacca - lòng chân thật. Bằng cách tu tập sila, ta tập duy trì sự 
chân thật trong lời nói. Tuy nhiên, sacca phải được luyện tập ở mức độ sâu hơn. Mỗi 
bước trên con đường thực tập phải đúng với sự thật, từ thô thiển, dễ nhận biết, tới sự 
thật tinh tế hơn, tới sự thật tối hậu. Không có chỗ cho sự tưởng tượng. Ta phải luôn 
luôn duy trì sự thật mà ta thực sự trải nghiệm được trong giây phút hiện tại. 

Một parami khác là adhitthana - sự quyết tâm mạnh mẽ. Khi bắt đầu khóa thiển, ta 
nhất quyết ở lại trọn khóa. Ta nguyện giữ giới, giữ im lặng, tuân theo nội quy của khóa 
thiển. Sau khi được truyền dạy phương pháp Vipassana, trong mỗi buổi thiển chung 
một giờ, ta quyết tâm ngồi yên trọn giờ mà không mở mắt và không duỗi tay, duỗi 
chân. Trên bước đường luyện tập sau này, parzi này rất quan trọng; khi gần tới mục 
đích cuối cùng, ta phải sẵn sàng ngồi liên tục cho tới khi được giác ngộ. Vì mục đích 
này phát triển quyết tâm mạnh mẽ là rất cần thiết. 

Một parami khác là meffa - tình thương thuần khiết không vụ lợi (từ tâm). Trong 
quá khứ ta cố gắng có tình thương và thiện chí đối với người khác, nhưng đây chỉ ở 
tầng ý thức của tâm. Tại tầng lớp vô thức, những căng thẳng cũ vẫn tiếp tục. Khi tâm 
đã được thanh lọc hoàn toàn, tự thâm tâm ta mong muốn mọi người được hạnh phúc. 
Đây là tình thương thật sự, hữu ích cho người và cho mình. 

Một parami khác là upekkha - sự bình tâm. Ta biết cách giữ được bình tâm không 
những khi gặp những cảm giác nặng nề, khó chịu hoặc chỗ không có cảm giác trong 
người, nhưng cả lúc gặp những cảm giác êm dịu, khoan khoái. Trong mọi trường hợp, 
ta hiểu rằng mọi kinh nghiệm trong giây phút đó đều vô thường, chắc chắn sẽ qua đi. 
Với sự hiểu biết này, ta giữ được thái độ không vướng mắc và tâm bình thản. 

Parami cuối cùng là đdana - từ thiện, cống hiến. Đối với một cư sĩ, đây là bước đầu 
thiết yếu của Dhamma. Một cư sĩ có bổn phận kiếm tiền bằng nghề nghiệp chân chính 
để nuôi mình và những người thân vào mình. Nhưng nếu ta bị ràng buộc vào của cải 
ta kiếm được thì khi đó fa phát triển tự ngã. Vì lý do này, một phần những gì ta kiếm 
được phải được cống hiến vì lợi ích của người khác. Nếu làm như thế, bản ngã sẽ không 
phát triển vì ta hiểu rằng ta kiếm tiền không những cho ta mà còn cho cả người khác. 
Ta tự nguyện giúp đỡ người khác bằng mọi cách. Và ta nhận ra rằng, không một sự 
giúp đỡ nào tốt hơn là giúp cho họ học được cách thoát khổ. 


68 | THIÊN SƯ S.N. GOENKA 


Trong một khoá thiển như thế này, ta có một cơ hội quý báu để phát huy parari 
(phước báu) này. Những øì ta nhận được nơi đây đều do sự cống hiến của người khác; 
không tính tiền ăn, tiền ở, và chắc chắn không tính tiền giảng dạy. Để đáp lại, ta có thể 
đóng góp cho lợi ích của người khác. Số lượng ta đóng góp tùy theo khả năng của 
mình. Đương nhiên một người giàu có sẽ muốn đóng góp nhiều hơn, nhưng ngay cả 
sự đóng góp ít nhất, nhưng đóng góp với cả tấm lòng, cũng rất có giá trị trong việc phát 
huy parami này. Không trông mong được đền đáp, ta đóng góp để người khác có cơ 
hội được hưởng những lợi lạc từ Dhamma và có thể thoát khỏi khổ đau. 

Nơi đây quý vị có cơ hội để phát huy cả mười parzmi (thập thiện). Khi cả mười 
phẩm chất này được hoàn hảo quý vị sẽ đạt được mục tiêu tối hậu. 

Hãy tiếp tục luyện tập để phát huy mười phước báu này từng chút một. Hãy tiến 
triển trên con đường Dhamma, không chỉ vì lợi ích và sự giải thoát cho riêng mình, 
nhưng cũng vì lợi ích và sự giải thoát cho nhiều người. 

Nguyện cho tất cả những chúng sinh đang đau khổ tìm thấy được Dhamma thuần 
khiết và được giải thoát. 

Nguyện cho mọi chứng sinh được hạnh phúc! 


BÀI GIẢNG NGÀY THỨ MƯỜI 


Ôn lại phương pháp thực tập 


Mười ngày đã trôi qua. Giờ chúng ta hãy kiểm lại những gì quý vị đã luyện tập trong 
mười ngày này. 

Quý vị bắt đầu tu tập bằng cách nương tựa Tam Bảo, nghĩa là, nương tựa vào 
Buddha, nương tựa vào Dhamma (Pháp), và nương tựa vào Sangha (Tăng). Bằng cách 
nương tựa như thế quý vị đã không phải cải đạo từ một tổ chức tôn giáo này sang một 
tổ chức tôn giáo khác. Trong Vipassana, chỉ có sự chuyển hóa từ đau khổ sang hạnh 
phúc, từ vô minh sang trí tuệ, từ ràng buộc sang giải thoát. loàn bộ lời dạy của Đức 
Phật đều mang tính phổ quát. Quý vị không nương tựa vào một người nào, tín điều 
nào, tông phái nào, mà nương tựa vào phẩm chất của sự giác ngộ. Ai khám phá ra con 
đường dẫn đến sự giác ngộ thì người đó là Buddha (Phật). Con đường Ngài tìm ra là 
Dhamma. Tất cả những ai luyện tập theo con đường này và đạt tới trình độ thánh 
thiện được gọi là Sangha. Được khích lệ bởi những vị này, ta nương tựa vào Buddha, 
Dhamma và Sangha để cũng đạt được mục đích là thanh lọc tâm. Sự nương tựa thật 
sự vào phẩm chất phổ quát của sự giác ngộ mà ta cố gắng phát triển cho chính mình. 

Đồng thời, bất cứ người nào có tiến bộ trên con đường luyện tập đều có lòng biết 
ơn và ý muốn phục vụ người khác mà không đòi hỏi được đền đáp điều gì. Hai phẩm 
chất này nổi bật nơi Ngài Siddhattha Gotama, một vị Phật lịch sử. Ngài đã hoàn toàn 
giác ngộ do nỗ lực của chính Ngài. Tuy vậy, vì lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh, Ngài 
tìm cách truyền dạy phương pháp Ngài đã tìm được cho mọi người. 

Những phẩm chất tương tự sẽ xuất hiện trong tất cả những ai thực hành phương 
pháp thiển này và những ai đã diệt trừ được phần nào thói quen cố hữu của tính vị kỷ. 
Sự nương tựa thực thụ, sự bảo vệ thực thụ, là Dhamma mà quý vị luyện tập được cho 
mình. Tuy nhiên, song song với kinh nghiệm về Dhamma, chúng ta hẳn sẽ nhớ ơn 
Đức Phật Gotama vì Ngài đã tìm ra và giảng dạy phương pháp này. Đồng thời ta cũng 


70 | THIÊN SƯ §S.N. GOENKA 


nhớ ơn những người với lòng vị tha đã phấn đấu để duy trì phương pháp thiền được 
tinh khiết như thuở ban sơ trong suốt hai mươi lăm thế kỷ qua. 

Với sự hiểu biết này, quý vị quay về nương tựa Tam Bảo. 

Kế tiếp quý vị tiếp nhận năm giới. Đây không phải là nghi thức hay nghi lễ. Bằng 
cách tiếp nhận và gìn giữ những giới này quý vị luyện tập si/2a, đạo đức, đó là nền tảng 
của phương pháp thiển này. Không có nền móng vững chắc toàn thể cơ cấu của sự 
hành thiển sẽ suy yếu. S7/⁄2 cũng mang tính phổ quát và không có tính chất tông phái. 
Quý vị nguyện tránh mọi việc làm hay lời nói quấy rối sự an lạc và hài hòa của người 
khác. Ai phạm những giới này chắc phải tạo ra đầy bất tịnh trong tâm, phá hủy sự an 
lạc và hài hòa của chính mình. Từ trong tâm, bất tịnh phát triển và thể hiện ra bằng lời 
nói hay việc làm. Trong Vipassana, quý vị cố gắng thanh lọc tâm để cho tâm được thực 
sự yên tĩnh và an lạc. Quý vị không thể luyện tập để thanh lọc tâm trong khi vẫn tiếp 
tục tạo ra những hành động làm cho tâm vọng động và bất tịnh. 

Nhưng làm cách nào để quý vị có thể phá vỡ được cái vòng lẩn quẩn trong đó cái 
tâm vọng động thực hiện những hành động bất thiện để rồi những hành động bất 
thiện ấy lại làm cho tâm vọng động thêm nữa? Một khóa thiển Vipassana cho quý vị 
cơ hội này. Bởi vì chương trình gắt gao, kỷ luật nghiêm ngặt, sự giữ im lặng và môi 
trường hỗ trợ mạnh khiến quí vị khó mà phạm năm giới. Do đó trong suốt mười ngày 
quý vị có thể giữ sila, và với nền tảng này quý vị có thể phát triển samadhi (định); rồi 
định trở thành nền tảng của tuệ. Với tuệ giác, quý vị có thể thâm nhập các tầng sâu 
thắm của tâm và thanh lọc được tâm. 

Trong khóa thiền, quí vị nguyện giữ năm giới để có thể học được phương pháp này. 
Sau khi đã học được phương pháp, ai đã quyết định chấp nhận và luyện tập Dhamma 
cần phải giữ giới trọn đời. 

Kế đến quý vị tuân thủ lời dạy của Đức Phật và vị thiển sư hiện diện trong suốt 
mười ngày của khóa thiền. Sự tuân thủ chỉ với mục đích để thử nghiệm phương pháp 
thiển này một cách công bằng. Chỉ những ai đã tuân thủ như thế mới có thể dồn hết 
nỗ lực trong sự luyện tập. Ai còn hoài nghi, ngờ vực thì không thể luyện tập một cách 
đúng đắn được. Tuy nhiên, tuân thủ không có nghĩa là trở thành tin tưởng mù quáng; 
điều này không liên quan gì đến Dhamma. Nếu có gì nghi ngờ, quý vị được khuyến 
khích thường xuyên đến gặp thiền sư khi cần, để được làm sáng tỏ. 

Quý vị cũng phải tuân thủ cả nội quy và thời khóa biểu của khóa thiển. Những điều 
này được đặt ra, dựa trên kinh nghiệm của hàng ngàn thiển sinh trong quá khứ, để quý 
vị tu tập một cách liên tục và gặt hái được lợi lạc tối đa trong mười ngày này. 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỀN VIPASSANA | 71 


Nhờ tuân thủ, quý vị nguyện tập đúng theo lời hướng dẫn. Trong thời gian của 
khóa thiền, quý vị được yêu cầu bỏ sang một bên những phương pháp đã tập trong 
quá khứ. Quý vị chỉ có thể đạt được lợi ích và phán xét giá trị của phương pháp bằng 
cách luyện tập chỉ một phương pháp này và tập đúng cách. Mặt khác, pha trộn nhiều 
phương pháp có thể mang lại những khó khăn nghiêm trọng cho mình. 

Rồi quý vị bắt đầu tập thiền Anapana để phát triển việc làm chủ được tâm, định - 
samadhi. Quý vị được yêu cầu chỉ quan sát hơi thở tự nhiên mà không thêm vào một 
lời, một hình ảnh, hay một đối tượng nào. Một lý do của sự hạn chế này là để duy trì 
tính chất phổ quát của phương pháp: hơi thở quen thuộc và được mọi người chấp 
nhận, nhưng một lời nói hoặc một hình ảnh có thể được người này chấp nhận mà 
người khác lại có thể không chấp nhận. 

Nhưng có một lý do quan trọng hơn để chỉ quan sát hơi thở. Toàn bộ tiến trình 
luyện tập là một cuộc khám phá sự thật về chính mình, về cấu trúc tâm lý-vật lý đúng 
như thật chứ không phải như ý quý vị muốn. Đó là sự quan sát thực tại. Quý vị ngồi 
xuống và nhắm mắt. Không có tiếng động, không có sự quấy nhiễu từ bên ngoài, 
không có sự cử động của thân thể. Vào lúc đó hoạt động rõ ràng nhất trong người là 
hơi thở. Quý vị bắt đầu bằng cách quan sát thực thể này: hơi thở tự nhiên, khi chúng 
đi vào, đi ra khỏi lỗ mũi. Khi không cảm thấy hơi thở, quý vị được phép thở hơi mạnh, 
đủ để dồn sự chú tâm vào khu vực lỗ mũi, và rồi lại trở về hơi thở tự nhiên, bình 
thường, nhẹ nhàng. Quý vị bắt đầu với sự thực thô thiển, rõ rệt này, và từ đó đi xa hơn, 
sâu hơn, theo hướng của sự thực tinh tế hơn, của sự thực tối hậu. Trên suốt con đường 
tu tập, tại mỗi bước quý vị sống với sự thật, quý vị thực sự chứng nghiệm được nó từ 
thô thiển nhất đến vi tế nhất. Quý vị không thể đạt được sự thật tối hậu khi bắt đầu 
bằng một sự tưởng tượng. Làm như vậy quý vị sẽ chỉ vướng mắc vào những tưởng 
tượng to lớn hơn và chỉ tự lừa dối mình. 

Nếu thêm một lời nói vào hơi thở, quý vị có thể sẽ định tâm được nhanh hơn, 
nhưng làm như vậy sẽ gây ra nguy hiểm. Mỗi lời nói đều có một rung động đặc biệt. 
Bằng cách lặp đi lặp lại một lời hoặc một câu, ta tạo ra một rung động nhân tạo và ta 
bị chìm sâu vào đó. Trên bề mặt của tâm một lớp an lạc và hài hòa được hình thành, 
nhưng dưới đáy sâu, bất tịnh vẫn tồn tại. Cách duy nhất để gạt bỏ những bất tịnh tiềm 
ẩn này là biết cách quan sát chúng, biết cách đưa chúng lên bể mặt của tâm để chúng 
có thể mất đi. Nếu chỉ quan sát một rung động nhân tạo đặc biệt nào đó, ta sẽ không 
thể quan sát những rung động tự nhiên khác nhau liên quan tới những bất tịnh của 
mình, nghĩa là, quan sát những cảm giác nảy sinh một cách tự nhiên trong người. Do 


72 | THIÊN SƯ S.N. GOENKA 


đó, nếu mục tiêu của ta là khám phá ra thực tại của chính mình và để thanh lọc tâm, 
thì việc dùng một lời nói tưởng tượng có thể gây ra trở ngại. 

Sự hình dung cũng tương tự như vậy - tưởng tượng một hình dáng hay hình thể 
trong tâm - có thể ngăn cản sự tiến bộ. Phương pháp thiền này nhắm đến sự xóa tan 
sự thật hiển nhiên để tiến tới sự thật tối hậu. Sự thật bể ngoài, hình thành do sự tập 
hợp nhiều nhân duyên, luôn luôn chứa đây những ảo tưởng, bởi vì saa (nhận định) 
hoạt động ở tầng lớp này, mà sự nhận định thường bị lệch lạc vì nghiệp cũ. Sự nhận 
định bị nghiệp này ảnh hưởng, phân biệt, thiên vị, đưa đến sự ưa thích và thiên kiến, 
đưa tới những phản ứng mới. Nhưng bằng cách xóa tan sự thật hiển nhiên, ta dần dần 
cảm nghiệm được sự thật tối hậu của cơ cấu tinh thần-vật chất: không có gì ngoài sự 
rung động sinh diệt từng giây từng phút. Tại giai đoạn này không thể còn sự phân biệt, 
và do đó không có những ưa thích và thiên kiến nảy sinh, không còn phản ứng tạo 
nghiệp. Phương pháp này làm suy yếu dần dần ảnh hưởng của szrra và nhờ đó làm 
suy yếu các phản ứng, đưa tới giai đoạn sự nhận định và cảm giác ngừng hoạt động, 
đó là sự chứng nghiệm được Pbana. Nhưng nếu cố tình chú ý đến hình dáng, đối 
tượng, hoặc hình ảnh, ta vẫn còn ở trong sự thật hiển nhiên, không thực và không thể 
vượt qua chúng được. Vì lý do này, hành giả không nên tưởng tượng hình tượng hoặc 
tụng niệm. 

Sau khi đã định tâm bằng cách quan sát hơi thở tự nhiên, quý vị bắt đầu tập 
Vipassana để có thể phát triển pa#na - trí tuệ, tuệ giác thấy rõ tự tánh và thanh lọc 
được tâm. Quý vị bắt đầu tập quan sát những cảm giác tự nhiên trên thân thể từ đầu 
xuống chân, từ bể mặt rồi đi vào sâu hơn, học cách cảm nhận được cảm giác ở bên 
ngoài, ở bên trong, ở mọi phần của thân thể. 

Quan sát sự thật đúng như thật, không có định kiến nào, để phá tan sự thật hiển 
nhiên và đạt đến sự thật tối hậu - đây là Vipassana. Mục đích việc làm tan rã sự thật 
hiển nhiên là để cho thiển giả thoát khỏi ảo tưởng về “cái Ta” Ảo tưởng này là cội 
nguồn của mọi thèm muốn, chán ghét và đưa tới nhiều khổ đau. Ta có thể chấp nhận 
về mặt trí thức rằng đây là một ảo tưởng, nhưng sự chấp nhận này không đủ để ta 
chấm dứt đau khổ. Dù tin vào tôn giáo hoặc triết lý nào đi nữa, ta vẫn còn khổ khi nào 
thói quen vị kỷ còn tổn tại. Để dứt bỏ thói quen này, ta phải thể nghiệm được bản tánh 
phù du của hiện tượng tinh thần-thể xác, nó đổi thay không ngừng ngoài tầm kiểm 
soát của ta. Chỉ với kinh nghiệm này cũng đủ dứt bỏ bản ngã, đưa đến sự chấm dứt 
thèm muốn, chán ghét và sẽ hết khổ. 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 73 


Do đó phương pháp thiền này là sự khám phá bằng trực nghiệm bản tánh đích thực 
của hiện tượng được gọi là “la, Của Ta”. Có hai phương diện của hiện tượng này: vật 
chất và tinh thần, thân và tâm. Thiền giả bắt đầu bằng cách quan sát thực tại của thân. 
Để trải nghiệm được thực tại này, ta phải cảm nghiệm được thân, nghĩa là, phải ý thức 
được cảm giác khắp cơ thể. Như vậy, việc quan sát thân - kayanwpassana - nhất thiết 
có liên quan đến quan sát các cảm giác - edanarupassana. Tương tự, ta không thể 
cảm nghiệm được thực tại của tâm tách rời những gì nảy sinh trong tâm. Như vậy, 
quan sát tâm - c/ffa#upassana - nhất thiết có liên quan đến quan sát nội dung của tâm 
- dhamnanupassana. 

Điều này không có nghĩa là ta phải quan sát từng ý nghĩ một. Nếu cố làm như thế, 
quý vị sẽ bắt đầu chìm đắm trong những ý nghĩ. Ta chỉ nên có ý thức về bản tánh của 
tâm trong lúc này, dù sự thèm muốn, chán ghét, giao động có hiện diện hay không. 
Đức Phật khám phá ra rằng, bất cứ cái gì nảy sinh trong tâm sẽ có kèm theo một cảm 
giác. Từ đó, ý thức về cảm giác là cần thiết cho dù thiển giả khảo sát về mặt tinh thần 
hay vật chất của hiện tượng về “Ta. 

Sự khám phá này là đóng góp độc đáo của Đức Phật, là điểm cốt lõi trong sự giảng 
dạy của Ngài. Tại Ấn Độ, trước và cùng thời với Đức Phật, cũng đã có nhiều người 
giảng dạy và tập s/la và samadlhi. Panna cũng đã có, ít ra là về phương diện thành tín 
hoặc trí thức: những phiền não trong tâm thường được chấp nhận là nguồn gốc của 
khổ đau, sự thèm muốn và chán ghét phải được diệt trừ để thanh lọc tâm và đạt được 
giải thoát. Đức Phật chỉ khám phá ra con đường để thực hiện điều này. 

Điều thiếu sót vào thời trước đó là sự hiểu biết về tầm quan trọng của cảm giác. Xưa 
nay, ta thường nghĩ ta phản ứng với đối tượng bên ngoài của giác quan - hình thể, âm 
thanh, mùi, vị, vật xúc chạm, ý nghĩ. Tuy nhiên, quan sát sự thực trong ta cho thấy giữa 
đối tượng và phản ứng có một mắt xích không được chú ý, đó là cảm giác. Sự tiếp xúc 
giữa đối tượng và giác quan tương ứng làm cảm giác nảy sinh; sa#w»a (nhận định) đưa 
ra một sự đánh giá tốt hay xấu, theo đó cảm giác trở nên dễ chịu hoặc khó chịu, và ta 
phản ứng bằng sự thèm muốn hay chán ghét. Tiến trình xảy ra nhanh đến nỗi tâm ý 
thức chỉ nhận biết được sau khi phản ứng đã được lặp lại nhiều lần và đã gom được 
sức mạnh đủ để chế ngự được tâm. Để đối phó với những phản ứng này, ta phải ý thức 
được chúng ở ngay nơi chúng khởi sự; chúng phát sinh cùng với cảm giác, do đó ta 
phải ý thức về những cảm giác. Việc khám phá ra sự kiện này, trước đây chưa ai biết 
đến, giúp Thái Tử Siddhattha Gotama đạt được sự giác ngộ, và do vậy Ngài luôn luôn 
nhấn mạnh sự quan trọng của cảm giác. Cảm giác đưa tới phản ứng bằng thèm muốn 


74 | THIÊN SƯ §S.N. GOENKA 


hay chán ghét, rồi đưa tới khổ. Nhưng cảm giác cũng đưa tới trí tuệ làm ta ngừng phản 
ứng và bắt đầu thoát khỏi khổ. 

Trong Vipassana, bất cứ cách tập nào cản trở sự ý thức về cảm giác đều có hại, cho 
dù đó là sự chú tâm vào lời nói hoặc hình ảnh hoặc chỉ chú tâm vào cử động của cơ 
thể hoặc những ý nghĩ nảy sinh trong tâm. Quý vị không thể diệt trừ được khổ nếu 
như không đi đến nơi nó phát xuất, đó là cảm giác. 

Phương pháp Vipassana được Đức Phật giảng giải trong Safipafthana Suffa, “Bài 
giảng về Sự Tạo Lập Ý Thức” Bài giảng này được chia làm nhiều phần nghiên cứu về 
những lĩnh vực khác nhau của phương pháp; quan sát thân, cảm giác, tâm, và nội 
dung của tâm. Tuy nhiên, mỗi đoạn hoặc phân đoạn trong bài giảng đều kết thúc bằng 
những từ giống nhau. Có thể có nhiều khởi điểm khác nhau trong việc thực hành, 
nhưng cho dù khởi sự ở điểm nào đi nữa, thiển giả cũng phải đi qua những chặng 
đường nhất định, trải qua những kinh nghiệm nhất định trên con đường đi đến đích 
cuối cùng. Những kinh nghiệm này, cần thiết trong việc luyện tập Vipassana, được mô 
tả nhiều lần bằng những câu lặp lại ở phần cuối của mỗi đoạn. 

Tại chặng đầu tiên ta cảm thấy sự nảy sinh (samudaya) và diệt mất (vaya) một cách 
riêng rẽ. Ở giai đoạn này thiển giả ý thức được thực thể chắc đặc, nặng nề dưới hình 
thức những cảm giác thô thiển trong thân. Ta cảm thấy một cảm giác, có thể là đau 
nhức, nảy sinh. Nó dường như tổn ở đó một thời gian và cuối cùng cũng diệt mất. 

Vượt qua chặng này, ta thâm nhập vào giai đoạn sa#<udaya-vaya, nơi ta cảm thấy 
sinh và diệt cùng một lúc, không có khoảng cách ở giữa. Những cảm giác thô thiển, 
chắc đặc đã tan rã thành những rung động nhẹ nhàng, sinh diệt cực nhanh, và sự chắc 
đặc của cấu trúc thân và tâm biến mất. Những xúc cảm chắc đặc, mạnh mẽ và cảm 
giác chắc đặc, mạnh mẽ đều tan rã thành những rung động. Đây là giai đoạn bhanga 
- tan rã - trong đó ta chứng nghiệm được sự thực tối hậu của tâm và thân: luôn luôn 
sinh và diệt, không một chút bền chắc. 

Bhanga này là một chặng rất quan trọng trên con đường luyện tập, bởi vì chỉ khi 
nào ta chứng nghiệm được sự tan rã của cấu trúc thân-tâm thì sự ràng buộc mới mất 
đi. Từ đó ta cảm thấy không bị ràng buộc khi đối diện với mọi hoàn cảnh; nghĩa là, ta 
tới trình độ sankhara-upekkha (bình tâm và không phản ứng lại các sankhara). Những 
bất tịnh nằm rất sâu - sa#khara - chôn vùi trong vô thức giờ bắt đầu trồi lên bề mặt 
của tâm. Đây không phải là một sự thụt kùi mà là một sự tiến bộ, vì bất tịnh không thể 
bị diệt trừ nếu không nổi lên trên bề mặt. Chúng nảy sinh, ta bình tâm quan sát, và hết 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 75 


bất tịnh này đến bất tịnh khác bị diệt đi. Ta dùng cảm giác thô thiển, khó chịu làm 
phương tiện để diệt trừ sakhara về chán ghét chồng chất lâu ngày; ta dùng cảm giác 
nhẹ nhàng, khoan khoái làm phương tiện để diệt trừ sawkhra về thèm muốn chất chứa 
lâu ngày. Như vậy, bằng cách duy trì được ý thức và sự bình tâm đối với mọi trải 
nghiệm, ta thanh lọc tâm hết mọi phức cảm nằm rất sâu, và ngày càng tiến gần đến 
mục tiêu #bbana, giải thoát. 

Bất cứ từ khởi điểm nào, ta cũng phải đi qua tất cả những chặng đường này để tới 
được #bbana. Ta đạt được mục tiêu sớm hay muộn tùy thuộc vào việc ta luyện tập 
nhiều hay ít, và có bao nhiêu sa#khara tích tụ lâu ngày ta cần phải diệt trừ. 

Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh, sự bình tâm là cần thiết, dựa trên 
ý thức về cảm giác. Sankhara phát sinh từ cảm giác trên thân. Bằng cách giữ được bình 
tâm đối với cảm giác, ta ngăn ngừa không cho sa#khara (nghiệp) mới nảy sinh và 
đồng thời ta diệt trừ được sa#khara (nghiệp) cũ. Như vậy, bằng cách bình tâm quan 
sát cảm giác, quý vị dần dần tiến tới mục tiêu cuối cùng, thoát khỏi mọi khổ đau. 

Hãy luyện tập nghiêm túc. Không nên xem thiền như một trò chơi, thử hết phương 
pháp này đến phương pháp khác một cách hời hợt mà không chuyên chú vào một 
phương pháp nào. Nếu làm như thế, quý vị sẽ không bao giờ vượt qua chặng đầu của 
bất kỳ phương pháp nào, và do đó không bao giờ đạt tới đích. Dĩ nhiên quý vị có thể 
thử qua vài phương pháp để xem phương pháp nào thích hợp với mình. Quý vị cũng 
có thể thử phương pháp này đôi ba lần nếu cần. Nhưng không nên phí cả đời chỉ để 
thử. Một khi đã tìm được phương pháp phù hợp, hãy theo đó mà luyện tập một cách 
nghiêm túc để đạt được mục tiêu cuối cùng. 

Nguyện cho những người đang đau khổ ở khắp nơi tìm được con đường thoát khổ. 

Nguyện cho mọi chúng sinh được hạnh phúc! 


BÀI GIẢNG NGÀY THỨ MƯỜI MỘT 


Tiếp tục luyện tập như thế nào khi khoá thiến kết thúc 


Thực tập hết ngày này sang ngày khác, chúng ta đã tới ngày cuối của khóa thiền. Khi 
bắt đầu luyện tập, quý vị được yêu cầu hoàn toàn tuân thủ phương pháp và nội quy của 
khóa thiển. Nếu không tuân thủ theo như vậy, quý vị không thể thử nghiệm phương 
pháp này một cách công bằng. Bây giờ mười ngày đã qua; quý vị là người chủ của 
chính mình. Khi trở về nhà, quý vị hãy bình tĩnh xem xét lại những gì đã tập nơi đây. 
Nếu thấy rằng, những gì mình đã học được là thực tiễn, hợp lý, và có lợi cho mình và 
cho tất cả mọi người thì quý vị nên chấp nhận nó - không phải vì ai yêu cầu quý vị làm 
như vậy, mà vì quý vị tự nguyện, tự đồng ý; không phải chỉ trong mười ngày, mà trong 
suốt cả đời. 

Sự chấp nhận không nên chỉ ở mức độ lý trí hoặc tình cảm. Ta phải chấp nhận 
Dhamma ở mức độ thực tế bằng cách áp dụng Dhamma, coi Dhamma là một phần 
của cuộc đời mình, bởi vì chỉ với sự thực hành Dhamma mới đem lại lợi ích thiết thực 
trong cuộc sống hằng ngày. 

Quý vị tham dự khóa thiền này để học cách thực hành Dhamma - làm thế nào để 
sống một cuộc sống đạo đức, để làm chủ được tâm mình, để thanh lọc tâm. Mỗi tối, 
quí vị được nghe một bài giảng nhằm làm sáng tỏ cách luyện tập. Hiểu rõ mình đang 
làm gì và tại sao là điều cần thiết giúp ta không bị phân vân và tập sai đường lối. Tuy 
nhiên, trong khi giảng giải phương pháp này, ta không thể tránh việc phải đề cập tới 
một vài khía cạnh của lý thuyết. Và vì có nhiều người thuộc nhiều thành phần khác 
nhau tham dự khóa thiền, rất có thể có người thấy vài chỗ trong lý thuyết không thể 
chấp nhận được. Nếu đúng như vậy, hãy gác nó qua một bên. Thực tập Dhamma quan 
trọng hơn. Không ai phản đối cách sống một cuộc sống không làm hại người khác, 
phát triển việc làm chủ được tâm mình, giải thoát tâm khỏi những bất tịnh và tạo được 
tình thương yêu và thiện chí. Sự luyện tập này được mọi người chấp nhận, và đây là 


78 | THIÊN SƯ S.N. GOENKA 


một khía cạnh có ý nghĩa nhất của Dhamma, bởi vì bất cứ lợi ích nào ta đạt được sẽ 
không từ những lý thuyết mà do sự thực hành, do áp dụng Dhamma vào cuộc sống 
của mình. 

Trong mười ngày, ta chỉ học được những điều cơ bản của phương pháp thiển này; 
ta không thể trông đợi mình trở nên hoàn hảo về phương pháp một cách mau lẹ đến 
thế. Nhưng tuy nhiên kinh nghiệm ngắn ngủi này không phải là không có giá trị: quý 
vị đã khởi sự đi bước đầu tiên, một bước rất quan trọng, mặc dù hành trình còn dài - 
đúng thế, đây là công việc của cả một đời người. 

Một hạt giống Dhamma đã được gieo, và đã bắt đầu nảy mầm thành một cây con. 
Một người làm vườn giỏi sẽ săn sóc cây con một cách đặc biệt, và nhờ sự săn sóc này, 
cây con dần dần lớn thành một cây thật lớn với thân to và rễ sâu. Sau đó, thay vì cần 
được săn sóc, cây này đem lại lợi ích và phục vụ ta trọn đời. 

Cây Dhamma con này bây giờ cần được săn sóc. Hãy bảo vệ nó để nó không bị 
người khác chỉ trích bằng cách phân biệt giữa lý thuyết mà vài người có thể chống đối, 
và cách thực hành mà mọi đều người chấp nhận. Đừng để cho những sự chỉ trích đó 
làm quý vị ngừng luyện tập. Hãy ngồi thiển một giờ vào buổi sáng, và một giờ vào buổi 
tối. Sự luyện tập thường xuyên, hằng ngày này rất cần thiết. Lúc đầu nó có vẻ là một 
gánh nặng khi mọi người phải dành hai giờ mỗi ngày để thực tập, nhưng quý vị sẽ sớm 
nhận ra rằng mình tiết kiệm được nhiều thì giờ hơn thay vì phí phạm nó như trong 
quá khứ. Trước hết, quý vị cần ít thì giờ hơn để ngủ. 1hứ hai, quý vị có thể hoàn thành 
công việc nhanh chóng hơn, bởi vì khả năng làm việc gia tăng. Khi gặp phải khó khăn 
quý vị sẽ giữ được sự bình tâm, và sẽ lập tức tìm ra giải pháp thỏa đáng. Tới khi đã 
thấm nhuần phương pháp, quý vị sẽ nhận ra rằng sau khi đã ngồi thiền một tiếng buổi 
sáng, quý vị có đầy đủ năng lực làm việc suốt ngày mà không bị giao động. 

Ban đêm trước khi ngủ, quý vị nên dành năm phút để ý thức về mọi cảm giác trên 
khắp cơ thể. Sáng hôm sau, ngay sau khi thức dậy, lại quan sát cảm giác trong vòng 
năm phút. Vài phút thiển ngay trước khi ngủ và sau khi thức giấc sẽ rất hữu ích. 

Nếu quý vị sống ở chỗ có những thiển giả Vipassana khác, nên ngồi thiền chung với 
nhau một giờ mỗi tuần. Mỗi năm cần phải tham dự ít nhất là một khóa thiển mười 
ngày. Sự luyện tập hằng ngày giúp quý vị duy trì được những gì thu thập được ở đây, 
nhưng một khóa thiển bồi dưỡng rất cần thiết để quý vị có thể luyện tập sâu hơn; con 
đường tu tập vẫn còn dài. Nếu quý vị có thể tham dự một khóa thiền có tổ chức như 
thế này là điều rất tốt. Nếu không, quý vị vẫn có thể tạo một khoá thiền bồi dưỡng cho 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA | 79 


riêng mình. Khóa thiển tự tập mười ngày ở chỗ nào riêng biệt, có người nấu ăn cho 
mình. Quý vị đã biết cách thực hành, thời khoá biểu, kỷ luật; quý vị tự tuân theo 
mhững điều này. Nếu quý vị muốn thông báo trước cho Thiền Sư là sẽ bắt đầu khóa tự 
tu, tôi sẽ nhớ và gởi mefía (tâm từ) của tôi, gởi những giao cảm an lành của tôi tới quý 
vị; điểu này sẽ tạo ra một môi trường thanh tịnh giúp quý vị luyện tập hiệu quả hơn. 
Tuy nhiên, nếu không thể thông báo cho Thiền Sư, quý vị không nên mất tự tin. Chính 
Dhamma sẽ bảo vệ quý vị. Dần dân quý vị phải đạt được trình độ tự lập. Vị Thiền Sư 
chỉ là người hướng dẫn; quý vị phải tự là người chủ của chính mình. Lúc nào cũng lệ 
thuộc vào người khác thì không thể giải thoát được. 

Thiền hai giờ mỗi ngày và hằng năm một khóa thiền bồi dưỡng mười ngày chỉ là sự 
cần thiết tối thiểu để duy trì sự tu tập. Nếu có thêm thời giờ rảnh, quý vị nên dùng để 
hành thiền. Quý vị có thể tham dự những khóa thiển ngắn một tuần, hoặc vài ngày, 
ngay cả một ngày. Trong những khóa thiển ngắn như vậy, hãy dành một phần ba thời 
gian để tập Anapana, và thời gian còn lại cho Vipassana. 

Trong lúc thiển hằng ngày, nên dùng phần lớn thời gian để tu tập Vipassana. Chỉ 
khi nào tâm quý vị bị xáo động hoặc trì trệ, hoặc nếu vì bất cứ lý do nào khiến cho quý 
vị khó quan sát cảm giác và giữ được sự bình tâm, thì quý vị nên tập Anapana cho tới 
khi còn thấy cần. 

Khi tập Vipassana, nên cẩn thận không chơi trò chơi cảm giác, trở nên khoan khoái 
với cảm giác dễ chịu và buồn phiền vì cảm giác khó chịu. Nên quan sát mọi cảm giác 
một cách khách quan. Hãy di chuyển sự chú tâm khắp cơ thể một cách có hệ thống, 
không ngừng quá lâu tại bất cứ chỗ nào. Tối đa hai phút để quan sát bất cứ chỗ nào, và 
tối đa năm phút cho trường hợp đặc biệt, nhưng đừng bao giờ ngừng lâu hơn. Nên 
luôn luôn di chuyển sự chú tâm để duy trì được ý thức về cảm giác ở mọi chỗ trong 
người. Nếu sự tu tập bắt đầu trở nên máy móc, thì hãy thay đổi cách quý vị di chuyển 
sự chú tâm. Trong mọi trường hợp, phải duy trì được ý thức và sự bình tâm, và quý vị 
sẽ hưởng được lợi ích tuyệt vời của Vipassana. 

Quý vị cũng phải áp dụng phương pháp này khi đang sinh hoạt, chứ không phải chỉ 
khi nào ngồi nhắm mắt. Khi đang làm việc, quý vị phải hoàn toàn chú tâm vào công 
việc; coi như mình đang hành thiển vào lúc này. Nhưng nếu có giờ rảnh, dù chỉ năm 
hay mười phút, hãy dùng thời gian này để ý thức về những cảm giác; khi quay lại công 
việc, quý vị sẽ thấy tươi tỉnh hơn. Tuy nhiên nên cẩn thận, khi quý vị thiền giữa đám 
đông, với sự hiện diện của người không hành thiền, quý vị nên mở mắt; đừng bao giờ 
phô trương việc luyện tập Dhamma. 


80 | THIỀN SƯ S.N. GOENKA 


Nếu thực tập Vipassana đúng cách, cuộc sống của quý vị sẽ thay đổi tốt hơn. Quý 
vị nên xem xét sự tiến bộ của mình trên con đường tu tập bằng cách xét lại hạnh kiểm 
của mình trong những tình huống hằng ngày, xét lại thái độ và cách đối xử với người 
khác. Thay vì làm tốn thương những người khác, quý vị đã bắt đầu giúp họ chưa? Khi 
việc trái ý xảy ra, quý vị có giữ được sự bình tâm không? Nếu bất tịnh nảy sinh trong 
tâm, quý vị ý thức được chúng nhanh đến mức độ nào? Quý vị ý thức nhanh đến mức 
độ nào đối với các cảm giác đi cùng với bất tịnh? Quý vị bắt đầu quan sát các cảm giác 
ấy nhanh đến chừng nào? Quý vị lấy lại bình tâm, và bắt đầu phát sinh tình thương và 
lòng từ bi nhanh đến mức độ nào? Hãy tự xét lại mình như thế, và tiếp tục tiến bộ trên 
con đường luyện tập. 

Những gì quý vị đạt được ở đây, không những chỉ giữ gìn chúng, mà hãy làm chúng 
tăng trưởng. Hãy tiếp tục áp dụng Dhamma vào cuộc sống của quý vị. Hãy tận hưởng 
tất cả những lợi ích của phương pháp này, và sống một cuộc sống hạnh phúc, an lạc, 
hài hòa, tốt cho mình và cho mọi người. 

Một lời khuyến cáo là quý vị có thể tự do nói cho người khác về những gì đã học 
nơi đây; không bao giờ có một bí mật nào trong Dhamma. Nhưng ở giai đoạn này, 
không nên cố chỉ dạy người khác phương pháp này. Trước khi làm như thế, ta phải 
thuần thục trong sự thực tập, và phải được huấn luyện cách giảng dạy. Ngược lại sẽ có 
nguy cơ làm hại người khác thay vì giúp họ. Nếu người nào nghe quý vị nói và muốn 
tu tập Vipassana, hãy khuyến khích họ tham dự một khóa thiền được tổ chức như thế 
này, do một người có khả năng hướng dẫn. Còn bây giờ, hãy tiếp tục thực hành để 
thấm nhuần Dhamma. Hãy tiếp tục trưởng thành trong Dhamma và quý vị sẽ thấy 
rằng, chỉ bằng cách làm gương trong lối sống của mình, quý vị tự động lôi cuốn được 
người khác vào con đường luyện tập. 

Nguyện cho Dhamma được lan truyền khắp thế gian, vì sự tốt lành và lợi ích của 
nhiều người. 

Nguyện cho mọi chúng sinh được hạnh phúc, được an lạc, được giải thoát! 


NHỮNG ĐOẠN VĂN TIẾNG PALI 
ĐƯỢC TRÍCH DẪN TRONG CÁC BÀI GIẢNG 


NGÀY THỨ HAI 

Tươnhe hi kiccamn atappam, 
akkhataro tathagata. 
Patipanna pamokkhanti 
Jhayino mara-bandhana. 


—Dhammapada, XX. 4(276) 


Sabba-papassa akaranam, 
kusalassa upasampada, 
sa-citta pariyodapanan— 
etam Buddhana-sasanam. 
—Dammapada, XIV. 5(183) 


NGÀY THỨ BA 


Sabbo adipito loko, 
sabbo loko padhupito; 
sabbo pajjalito loko, 
sabbo loko pakampiito. 
Akampitam apajjalitam, 
aputhuj]ana-sevitam, 
agafi yatha marassa, 
tatha me niirat0 tan0. 


—Upacala Sutta, Samyutta Nikaya, V.7 


Ta phải tự luyện tập; 

Bậc Tathagata (Như Lai) chỉ dẫn 
đường thôi. 

Những ai thực hành thiền sẽ thoát 
vòng sinh tử. 


“Tránh làm mọi điều ác, 
thực hiện các việc lành, 
gạn lọc tâm ý sạch” — 
là lời chư Phật dạy. 


Thế gian chìm trong lửa, 

thế gian ngập trong khói; 

thế gian đang bùng cháy, 

thế gian đang rung động. 

Không rung động, cũng chẳng cháy, 
chỉ bậc thánh chứng nghiệm, 

nơi không còn sinh tử, 


là nơi tâm hoan hỉ. 


82 | THIỀN SƯ S.N. GOENKA 


NGÀY THỨ TƯ 


Mano-pubbaneama dhamna, 
mano-settha, taano-rnaÿa. 
Manasa ce padutthena 
bhasafi va karoti va, 

tato nan dukkhamanveti 
cakkarrva vahato padam. 


Mano-pubbaneama dhamna, 
mano-settha, taano-rnaya. 
Manasa ce pasannena 
bhasafi va karofi va, 

tato nam sukhamanweti 
chayaYva anapayini. 
—Dhammapada, I. 1 & 2. 


laha tappatfi, pecca tappatfi, 
papakari ubhayattha tappati. 
Papam me katanti tappatfi, 
bhiyyo tappati dugeatim gato. 
laha nandatfi, pecca nandati, 
katapunno ubhayattha nandati. 
Punnam me katanti nandatfi, 
bhiyyo nandafi sugeatim gato. 
—Dammapada, l. 17 œ&-18. 


NGÀY THỨ NĂM 

Jatipi dukkha; jarapi dukkha; 

vyadhi pi dukkha; tmaranam pi dukkham; 
appiyehi sampayogo dukkho; 

piyehi vippayogo dukkho; 

yamPiccham na labhafi tam pi dukkham; 
sankhiitena pancupadanakkhandha dukkha. 


—Dhamma-cakkappavattana Sutta, 
Samyutta Nikaya, LVI (XI). ii. 1. 


Tâm đi trước mọi điều, 
tâm làm chủ, tâm tạo. 
Nếu với tâm bất tịnh 
nói năng và hành động, 
đau khổ sẽ theo sau 
như xe theo vật kéo. 
Tâm đi trước mọi điều, 
tâm làm chủ, tâm tạo. 
Nếu với tâm thanh tịnh 
nói năng và hành động, 
hạnh phúc sẽ theo sau 
như bóng chẳng rời hình. 


Khổ nay khổ về sau, 

làm ác hai đời khổ. 

Khổ vì thấy mình ác, 
thêm buồn, đọa cảnh khổ. 
Vui nay vui về sau, 

làm thiện hai đời sướng. 
Vui vì thấy mình lành, 


thêm vui, hưởng cảnh vui. 


Sinh là khổ, già khổ; 

bệnh là khổ, chết khổ; 

gặp điều không như ý; 

xa rời điều ưa thích; 

không được điều mong muốn; 
ràng buộc năm tập hợp; 


tất cả đều là khổ. 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỀN VIPASSANA 


Paticca-suriappada 
Anulơma: 


Avija-paccaya sankhara; 
sankhara-paccaya vinnanam; 
Vinnana-Paccaya ama-rupam; 
'aa-rupa-paccaya salayafanam; 
salayatana-paccaya phasso; 
phassa-paccaya vedana; 
vedana-paccaya tanha; 
tanha-paccaya upadanam; 
upadana-paccaya bhavo; 
bhava-paccaya jafi; 
JafI-paccaya Jafa-†naranam- 
soka-parideva- 
dukkha-domanassupayasa 
sarnbhavarii. 


Evame-tassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoii. 


PatHiloơmna: 


Avijjaya tveva asesa viraga-nirodha, 
sankhara-nirodho; 
sankhara-nirodha 
vinnana-nirodho; 


Chuỗi Nhân Duyên Sinh 


Theo chiều thuận: 

Với nền tảng của vô minh, 
phản ứng nảy sinh; 

với nền tảng của phản ứng, 
hay biết (thức) nảy sinh; 

với nền tảng của hay biết, 
tâm và thân nảy sinh; 

với nền tảng của tâm và thân, 
lục giác nảy sinh; 

với nền tảng của lục giác, 

xúc chạm nảy sinh; 

với nền tảng của xúc chạm, 
cảm giác nảy sinh; 

với nền tảng của cảm giác, 
thèm muốn, chán ghét nảy sinh; 


83 


với nền tảng của thèm muốn, chán ghét, 


bám víu nảy sinh; 

với nền tảng của bám víu, 

tiến trình thành hình nảy sinh; 

với nền tảng của tiến trình thành hình, 
sinh ra đời nảy sinh; 

với nền tảng của sinh ra đời, 

già và chết nảy sinh; 

cùng với buồn rầu, phiền muộn, 

đau khổ về tinh thần, thể xác và hệ lụy. 
Cứ như thế biển khổ này nảy sinh. 


Theo chiều nghịch: 

Xóa bỏ hết vô minh, 
phản ứng liền chấm dứt; 
khi phản ứng chấm dứt, 
hay biết cũng không còn; 


84 | THIỀN SƯ S.N. GOENKA 


vinnana-rirodha 
narna-rupa-rirodho; 
naưma-rupa-nirodha 
salayatana-nirodho; 
salayatana-nirodha 
phassa-nirodho; 
phassa-nirodha 
vedana-rirodho; 
vedana-rirodha 
tnaha-nirodho; 
tanaha-nirodha 
upadana-nirodho; 
upadana-nirodha 
bhava-rirodho; 
bhava-rirodha 
jati-nirodho; 
jati-nirodha 
]ara-naranam- 
soka-parideva- 
dukkha-donanassupayasa 
niruj]hanti. 
Evame-tassa kevalassa 


dukkhakkhandassa mrirodho hoti. 


—Paticca-samuppada Sutta, 
Samyutta Nikaya, XII (1). 1. 


hay biết nếu không còn, 

thì tâm thân cũng mất; 

khi tâm thân đều mất, 

thì còn đâu sáu giác quan; 
sáu giác quan nếu không còn, 
xúc chạm cũng chấm dứt; 
xúc chạm nếu không còn, 
mọi cảm giác chấm dứt; 

cảm giác nếu chấm dứt, 
thèm khát không nảy sinh; 
thèm khát nếu không nảy sinh, 
thì ràng buộc chấm dứt; 

ràng buộc nếu không còn, 

sự thành hình chấm dứt; 

tiến trình thành hình diệt, 

sự ra đời chấm dứt; 

sự ra đời không còn, 

già và chết chấm dứt; 

buồn rầu cùng sầu muộn, 


khổ tinh thần, thể xác, cùng với bao hệ 


lụy. 
Toàn biển khổ chấm dứt. 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 85 


Aneka-jafi samsaram 
sandhavissam anibbisam 
gahakarakarn gavesanfo 
dukkha jati punappunan 
Gahakarakal Ditthosi. 
Puna geham na kahasi. 
Sabba te phasuka bhagøa, 
gahakutam visankhitam. 
Visankhara-gatam cittam. 
tanhanam khayamajjhaga. 
—Dhammapada, XI. 8 & 9 (153 & 
154) 


Khinam puranan navam naHhi 
sarnbhavam, 

viratta cita ayatike bhavastmim. 
Te khina-bija avirulhi chanda. 
Nibbanti dhira yathayam padipo. 
—Ratana Sutta, Sutta Nipata, II. 1. 


NGÀY THỨ SÁU 

Sabbe sankhara aniccdti; 
yada pannaya passafi, 
atha nibbindati dukkhe— 
esa mageo visuddhiya. 


—Dhammapada, XX. 5(277) 


Qua bao lần sinh tử 

Ta tìm hoài chẳng thấy 
người xây dựng nhà này; 
khổ thay phải tái sinh. 
Hỡi người thợ xây nhà! 
Nay ta đã thấy ngươi. 
Ngươi không xây được nữa. 
Đòn tay ngươi đã gãy, 
cột kèo bị phá hủy. 

Tâm ta đã sạch nghiệp; 
thèm khát thầy tiêu tan. 


Nghiệp cũ đã diệt trừ, 
nghiệp mới không sinh khởi, 
không còn mong tái sinh. 
Hạt giống bị phá hủy, 

thèm muốn không phát sinh. 
Với tâm ý như thế 

Bậc có trí chấm dứt 


như ngọn bị đèn tắt. 


Phản ứng vốn vô thường; 
hiểu vậy với tuệ giác, 
ta xa lìa đau khổ; 


đó là thanh lọc tâm. 


86 | THIÊN SƯ S.N. GOENKA 


Sabba-danam Dharwmuna-danam jinati, 
sabbam rasam Dhammma-raso jinafi, 
sabbam ratimn Dhamma-rati jinati, 
tanhakkhayo sabba-dukkham jinafi. 
—Dammapada, XXIV. 21(354) 


NGÀY THỨ BẢY 
Vedana samnosarana sabbe dhamma. 


—Mulaka Sutta, 
Anguttara Nikaya, VII. ix. 3 (83) 


—Kimarammana purisassa sankappa- 
vitakka 

uppajjanti ti? 

—Nama-ruparamnana Dhanfểti. 
—Samiddhi Sutta, 

Anguttara Nikaya, IX. ii. 4 (14) 


Hiến tặng quà Dhamma 
quý hơn mọi thứ quà; 
hương vị của Dhamma 
quý hơn mọi hương vị; 
niềm vui từ Dhamma 
quý hơn mọi khoái lạc; 
diệt trừ tâm thèm muốn 
vượt thắng mọi khổ đau. 


Mọi thứ sinh trong tâm 


đều kèm theo cảm giác. 


“Dựa vào cơ sở nào 
ý nghĩ, suy tư sinh?” 
“Kính bạch Đức Thế Tôn, 


trên cơ sở thân-tâm” 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 87 


Yathapi vata akase vayanfi vividha Giống như giữa bầu trời 
pulhu, ào ào bao gió thổi, 
purafthima pacchima cai, uftara gió từ đông từ tây, 

atha dakkhina, 


“ý. gió từ nam từ bắc, 
saraja araja cai, sita unha ca ekada, hs. ca A 
adhimafta paritta ca, puthu vayanti gió có bụi, không bụi, 


talutq; gió có lạnh, có nóng, 
tathevimastmim kayastmim có gió lớn, gió nhẹ, 
samuppajjanti vedana, gió đủ loại thổi hoài. 
sukha-dukkha-samuppati, Trong thân cũng như thế, 
adukkhamasukha ca ÿa. 


cảm giác luôn nảy sinh, 
Yato ca bhikkhu atapi sampaj]annan "a5... 
có cảm giác dễ chịu 


na rincafi, 

tato so vedana sabba parijanafi có cảm giác khó chịu 
pandito; và cảm giác trung tính. 
So vedana parinnaya diHhe dhamme — Khi một vị tu sĩ, 
đữaSaV0, nhiệt thành cần mẫn tu, 
kayassa pheda Dhammattho, không xao lãng ý thức, 
sankhayam một người trí như thế, 
nopefi vedagu. hiểu rõ mọi cảm giác. 
=1... thư the "`. Nhờ hiểu rõ cảm giác, 
7 WlôAn Noehj'% Hàn rũ bỏ mọi bất tịnh, 


ngay trong kiếp sống này. 
Và một người như thế, 

vào lúc cuối cuộc đời, 
vững vàng trong Dhamma, 
hoàn toàn hiểu cảm giác, 


đạt giai đoạn khó bàn. 


88 | THIỀN SƯ S.N. GOENKA 


Yafo-yafo sarttmasafi 
khandhanam udayabbayam, 
labhati piti-pamojjam, 
qmatam tam vianatam. 


—Dhammapada, XX. 15 (374) 


Namo tassa phagavafo, arahafo, 


sarmma-satbuddhassa. 


Ye ca Buddha atita ca, 

ye ca Buddha anagafa, 
paccuppamna ca ye Buddha 
aham vandami sabbada. 


Xe ca Dhatmmna atita ca, 

ye ca Dhamna anagafa, 
paccuppanna ca ye Dhamma 
aham vandam sabbada. 


Ye ca Sangha atita ca, 

ye ca Saneha anagafa, 
paccuppamma ca ye Sangha 
aham vandami sabbada. 


Imaya Dhamnanudhamma 
paHpattya. 

Buddham pujemi, 
Dhammam pujemi, 
Sangham pujemmi. 


Khi nào và nơi nào 

tự ta chứng nghiệm được 
sự sinh thành, hoại diệt 
của cấu trúc thân-tâm, 

sẽ hưởng vui và lạc, 

đến giai đoạn bất tử 

mà bậc thánh chứng ngộ. 


Xin thành tâm cung kính 
Bậc Giải Thoát, Chiến Thắng, 
Bậc Giác Ngộ hoàn toàn. 
Các vị Phật quá khứ, 

các vị Phật tương lai, 

các vị Phật hiện đời 

con luôn luôn cung kính. 
Dhamma đời quá khứ, 
Dhamma ở tương lai, 
Dhamma trong hiện tại 
con luôn luôn cung kính 
Sangha đời quá khứ, 
Sanpha ở tương lai, 
Sangha trong hiện tại 

con luôn luôn cung kính 
Dhamma là con đường 
con nguyện đi từng bước, 
từ đầu đến đích cuối, 

nên con tôn thờ Phật, 

con ngưỡng mộ Dhamma, 


con tôn kính Sangha. 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỀN VIPASSANA 


Buddha-vandana: 


Trí pi so phagava, 

araham, 

samma-sambuddho, 
ViJJa-cafana-sanpanno, 

sugaio, 

lokavidu, 

anuttaro purisa-darma-sarathi, 
sattha deVa-rnanussanam, 
Buddho Bhagavdti. 


Dhamưtna-vandana: 

Svakkhato Bhagavata Dhammo, 
sanditthiko, 

akaliko, 

ehi-passiko, 

opanayiko, 

paccatam veditabbo vinnuhi ti. 


Cung kính Đức Phật: 
Ngài là bậc đích thực 

tẩy sạch mọi bất tịnh 
điệt trừ mọi phiền não, 
bằng nỗ lực tự thân 

đạt giác ngộ hoàn toàn, 
hoàn hảo trong lý thuyệt, 
hoàn hảo hạnh thực hành, 
đến được đích cuối cùng, 
hiểu biết toàn vũ trụ, 
Thầy dạy cả loài người, 
thật không ai sánh bằng, 
Thầy dạy cả chư thiên, 
Đức Phật, đấng Thế Tôn. 


Cung kính Dhamma: 

Lời dạy của Thế Tôn 

được giảng giải rõ ràng, 

tự mình có thể thấy, 

kết quả được chứng nghiệm 
bây giờ và ở đây, 

mời gọi người đến thấy, 

đưa thẳng đến mục tiêu, 

ai cũng chứng nghiệm được 


nếu là người có trí. 


39 


90 | THIÊN SƯ S.N. GOENKA 


Sangha-vandana: 


Supafipanno 

Bhagavafo savaka-sangho. 
UjupaHipanno 

Bhagavafo savaka-saneho. 
Nayapafipanno 
Bhagavato savaka-sangho. 
Sđ—71cipafibanno 
Bhagavato savaka-saneho. 


Yadidam caftari purisa-yueani, 


aitha-purisa-pugeala, 

esa Bhagavato savaka-saneho; 
ahuneyyo, pahuneyyo, 
dakkhineyyo, anjali-karaniyo, 
anuttaram punnakkhettam 
lokassdi. 


—Dhajagga Sutfa, 
Samytta Nikaya, XI (1). 3. 


NGÀY THỨ TÁM 

Aricca vata sankhara, 
uppadavaya-dhamwino. 
Upp4jJitva nirujjhanti, 
fesam vupasamo sukho. 
—Maha-Parinibbana Sutta 
Digha Nikaya, II.3.. 


Cung kính Sangha: 
Những người tu tập tốt 
hợp thành một đoàn thể 
đệ tử đấng Thế Tôn. 


Những người thực hành chuyên 


hợp thành một đoàn thể 

đệ tử đấng Thế Tôn. 

Tu tập với trí tuệ 

là người thuộc đoàn thể 

đệ tử đấng Thế Tôn. 

Tu tập thật đúng đắn 

là người thuộc đoàn thể 

đệ tử đấng Thế Tôn. 

Có thể chia thành bốn, 

hoặc chia thành tám loại, 
những người thuộc đoàn thể 
đệ tử đấng Thế Tôn; 

xứng đáng được cúng dường, 
xứng đáng được cung phụng, 
xứng đáng được dâng tặng, 


Những thứ do duyên hợp 
bản tính vốn vô thường, 
sinh ra rồi diệt mất. 

Nếu chúng nảy sinh ra 
rồi bị trừ diệt mất, 


diệt trừ mang phúc lạc. 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỀN VIPASSANA. | 91 


Phutthassa loka-dhammchi, 
cittam yassa na kampafi, 
asokam, virajam, khemam, 
etan mangalamuifamam 
—Maha-Mangala Sutta, 
Sutta Nipata, II. 4. 


Katvana katthamudaram iva gabbhiniya 


Cincaya dutthavacanam janakaya 
maƒJhe, 


santena sơmna vidhina Jitava mmunindo. 
Tam tejasa phavafu te jayamangalaril 


—Buddha-Jayamangala Attagatha. 


AHa hi aHano nafho, 

atta hi attano gati. 

Tastma sannarmnayaftanam 
assam bhadram va vanij. 


—Dhammapada, XXV. 21 (380) 


Đối mặt với thăng trầm, 

tâm ta không xáo động, 
không phiền muộn, nhiễm ô, 
vẫn yên ổn vững vàng, 


là phúc lạc lớn nhất. 


Buộc miếng gỗ vào bụng 
giả dạng người có thai, 
Cinca rắp tâm hại 

làm nhục đấng Thế Tôn 
giữa hội chúng đông người. 
Bằng phương tiện nhẹ nhàng, 
hiền hòa bậc thánh trí 
chúa tế của người trí 

đã chiến thắng vẻ vang. 

Với lực của phẩm hạnh 
như thế thì ai ai 


cũng thắng lợi vẻ vang. 


Ta là chủ chính mình, 
chính ta xây tương lai. 

Do vậy hãy rèn luyện 

như người buôn ngựa giỏi 


huấn luyện ngựa thuần chủng. 


92 | THIÊN SƯ S.N. GOENKA 


NGÀY THỨ CHÍN 
Pakarena Janatii panna. 


—Patisambhidamagga 
Atthakatha I.1.1, Nanakatha. 


Danam dadantu saddhaya, 
silam rakkhantu sabbada, 
bhavana abhirata hon1o, 
gacchanftu devafagafa. 


—Dukkhappattadigathha. 


NGÀY THỨ MƯỜI 
Atta-dipa viharatha, 
affa-sarana 
q1an4-sarana. 
Dhamma-dipa viharatha, 
Dhamwna-sarana, 
đa1an14-Sarana. 


—Maha-Parinibbana Sutta, 
Digha Nikaya, II.3. 


Caratha bhikkhave carikam 
bahujana-hitaya, bahujana-sukhaya, 
lokanukampaya, 

atthaya hitaya sukhaya 
deVamanssanam. 

Ma ckena dve agamittha. 

Desetha bhikkhave Dhamnam 
adikalyanam, 

majjhekalyanam, pariyosanakalyanam 
saHham sabyanjanam. 
Kevalaparipunnam parisuddham 
brahmacariyam pakasetha. 


Trí tuệ là hiểu biết sự việc qua nhiều 
khía cạnh khác nhau. 


Hết lòng hiến tặng vật, 
giới luật giữ gìn nghiêm, 
an vui trong thiền tập, 


ấy cuộc đời thánh thiện. 


Hãy tự mình thành đảo, 
nơi nương tựa của mình; 
không nương tựa nơi khác. 
Lấy sự thật làm đảo, 

nơi nương tựa của mình; 


không nương tựa nơi khác. 


Tu sĩ hãy lên đường, 

vì lợi ích, hạnh phúc 

của muôn người thế gian, 
vì lòng từ dâng đời, 

vì lợi ích, hạnh phúc, 

cho cả trời lẫn người. 

Hai người đừng đi chung, 
mỗi người theo một hướng. 
Hãy giảng dạy Dhamma, 


lợi ích thật vô vàn, 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 93 


Sarti satta apparajakkhajatika lợi lạc từ đoạn đầu, 

assavanata Dhamnassa parihayanfi. đoạn giữa, cả đoạn sau, 
Bhavissanti Dharttmassa annafaro. cả lời văn lẫn nghĩa. 
—Dutiya Marapasa Sutta, 


Hãy cho mọi người biết, 
Samyutta Nikaya, VI (1). 5. E2 01/05 16-12)016 


sống thánh thiện là thế, 
đây đủ và thuần khiết, 
không hề thêm hay bớt. 
Có nhiều người ít bụi 
trong mắt sẽ lạc đường 
nếu không biết Dhamma. 
Những người mà như thế 
nghe sẽ hiểu sự thật. 


Ye dhamma hetuppabhava Mọi sự vật đều sinh 
tesam hetumn tathagato aha từ nguyên nhân nào đó, 
tesam ca yo mirodho; 
evamn vadi t„ahasammano. 


—Vinaya, Mahavagsa, I. 23 (40) 


Bậc Giác Ngộ đã giảng 
nguyên nhân các sự vật 
và cũng dạy cách thức 
làm cho chúng diệt đi; 
đây chính là “giáo lý” 
của bậc Đại Ẩn Sĩ. 


Pamnatti thapetva visesena passafi ti Vipassana có nghĩa là quan sát sự 
vipassana. thật theo một cách đặc biệt, bằng 


—Ledi Sayadaw, Paramattha DipanI. cách xuyên thấu sự thật hiển nhiên. 


94 | THIÊN SƯ S.N. GOENKA 


Diithe dithamnattam bhavissafi, 
sutfe suttamnattam bhavissafi, 
tute tnuttatmattam bhavissafi, 


vinnate vinnatamnattamn phavissafi. 


=Udana, .x. 


Sabba kaya patisamvedi 
assasissarmi Ti sikkhafi 
Sabba kaya patisamvedi 
passasissarniTi sikkhati 
—Maha-Satipattha Sutta, 
Digha Nikaya, 22. 


So kaya-pariyantikam vedanam 
vedayanano, 
kaya-pariyantikam vedanam 
vedayarrni†i pajanafi. 
]ivita-pariyantikam vedanan 
vedayanano, 
Jivita-pariyantikam vedanam 
vedayarriTi pajanafi. 


—Paathama Gelanna Sutta, 


Samyutta Nikaya, XXXXVI (II). i. 7. 


Trong những gì được thấy 
chỉ có cái được thấy; 
trong những gì được nghe 
chỉ có cái được nghe; 
trong những øì được ngửi, 
và những gì nếm, chạm 
chỉ có cái được ngửi, 

và những gì nếm, chạm; 
trong những øì hay biết 
chỉ có cái được biết. 

“Cảm nhận khắp thân thể 
tôi sẽ thở vào”; thiền giả tập như thế. 
“Cảm nhận khắp thân thể 

tôi sẽ thở ra”; thiền giả tập như thế. 


Cảm thấy cảm giác khắp mọi nơi 
trong phạm vi cơ thể, 

thiển giả hiểu, “Tôi đang cảm thấy 
cảm giác 

mọi nơi trong phạm vi cơ thể: 
Cảm thấy cảm giác nơi nào có sự 
sống 

trong phạm vi cơ thể, 

thiền giả hiểu, “Tôi đang cảm nhận 
cảm giác 

ở nơi nào có sự sống trong phạm vi 


Là) 


cơ thể. 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 95 


Trí ajjhattam va kaye kayanupassi 
viharatfi, 

bahiddha va kaye kayanupassi 
viharatfi, 

aj]hatta-bahiddha va kaye 
kayanupassi viharafi. 
Samudaya-dharmumanupassi va 
kayasmim viharati, 
vaya-dharmt~tmanupassi va 
kayasmim 

viharatfi, 
samudaya-vaya-dhamnanupassi 
va 

kayastim viharatfi. 

AHthi kayo†i va panassa safi 
paccupatthita hot, 

yavadeva nana-maftaya pafissafi 
-nafiaya 

anlissito ca viharafi 

na ca kinci loke upadiyati. 
Evarpi kho phikkheave bhikkhu 
kaye kayanupassi viharafi. 
—Maha-Satipattha Sutta, 

Digha Nikaya, 22. 


Và cứ thế thiền sinh 

liên tục quan sát thân 
trong thân từ bên trong; 
liên tục quan sát thân 
trong thân từ bên ngoài; 
liên tục quan sát thân 
trong thân từ bên trong 
và cả từ bên ngoài. 

Và thiền sinh liên tục 
quan sát mọi hiện tượng 
nảy sinh ở trong thân; 
Thiền sinh cũng liên tục 
quan sát mọi hiện tượng 
diệt mất ở trong thân; 
Thiền sinh cứ liên tục 
quan sát mọi hiện tượng 
Sinh diệt ở trong thân. 
Giờ đây thì ý thức 

đã được tạo lập rồi 
“Đây chính thật là thân” 
Ý thức này phát triển 
tới mức độ chỉ còn 

đơn thuần chỉ hiểu biết 
và đơn thuần quan sát, 
và thiền sinh liên tục 
tách rời khỏi mọi vật 
không còn bám víu nữa 
vật gì trên thế gian. 

Này hỡi các tu sĩ, 

đây là cách các vị 

thật sự và liên tục 

quan sát thân trong thân. 


96 | THIÊN SƯ S.N. GOENKA 


Tỉ-ratana sarana: 


Buddham saranam gacchami. 
Dhammam saranam gacchami. 
Sangham saranam gacchami., 


Panca-sila: 


Panatipata veramari sikkhapadarn 
samadiyami. 

Adinnadana veramnani sikkhapadan 
samadiyami. 

Kamesu micchacara veramani 
sikkhapadam samnadiyari. 
Musa-vada veramarni sikkhapadam 
samadiyami. 
Sura-neraya-majja-panadatthana 


verarnari sikkhapadam samadiyami. 


Atthanega-sila: 


Panatipata veramani sikkhapadam 
samadiyami. 

Adinnadana veramnani sikkhapadan 
samadiyami. 


Kamesu micchacara veramari 
sikkhapadam 

samadiyami. 

Musa-vada veramani sikkhapadam 
samadiyami. 
Sura-neraya-najja-parnadatthana 


verarnari sikkhapadam samadiyami. 


Vikala phojana verammani sikkhapadan 


samadiyami. 


Nương tựa Tam bảo: 


Con quay về nương tựa đức Phật. 
Con quay về nương tựa Dhamma. 
Con quay về nương tựa Sangha. 


Năm giới: 

Con xin nguyện giữ giới, 
không giết hại sinh vật. 
Con xin nguyện giữ giới, 
không lấy của không cho. 
Con xin nguyện giữ giới, 
không phạm điều tà dâm. 
Con xin nguyện giữ giới, 
không nói lời sai trái. 
Con xin nguyện giữ giới, 
tránh những chất gây say. 
Đó là những nguyên nhân 
của hành vi bất thiện. 
Tám giới: 

Con xin nguyện giữ giới, 
không giết hại sinh vật. 
Con xin nguyện giữ giới, 
không lấy của không cho. 
Con xin nguyện giữ giới, 
không phạm điều tà dâm. 
Con xin nguyện giữ giới, 
không nói lời sai trái. 
Con xin nguyện giữ giới, 
tránh những chất gây say. 
Đó là những nguyên nhân 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 97 


Nacca-gita-vadita-visuka-dassana- của hành vi bất thiện. 
mala-gandha-vilebana-dharana- Con xin nguyện giữ giới, 
mandana-vibhusanatthana veramani 


không ăn trái giờ giấc. 
sikkhapadam samadiyami. 


Con xin nguyện giữ giới, 
Ucca-sayana ttaha-sayana veranani 


sikkhapadam samadiyami. không nhảy múa, ca hát, 


không chơi các nhạc cụ, 

mọi hình thức tiêu khiển, 
trang sức bằng những thứ 
tràng hoa và hương thơm, 
phấn son và nữ trang. 

Con xin nguyện giữ giới, 
Không nằm những giường cao 


Sang trọng và xa xỈ. 


BẢNG CHÚ GIẢI TIẾNG PALI 


Äcariya: thiển sư, người hướng dẫn, thầy, cô. 

Adhitthäna: sự quyết tâm. Một trong mười ?arz1i, phẩm hạnh. 

Akusala: bất thiện, có hại. Trái nghĩa kusala. 

Ãnanda: vui sướng, hạnh phúc, hoan hi. 

Ấnäpäna: hô hấp, hơi thở. ãnapana-safi: ý thức về hơi thở. 

Anatta: vô ngã, không có cái ta, không có tự tánh, không có thực chất. Một trong 
ba đặc tính căn bản. Xem lakkhana. 

Anicca: vô thường, phù du, thay đổi. Một trong ba đặc tính căn bản. Xem lakkhana. 

Arahant/ arahat: bậc giác ngộ, A La Hán; người đã diệt hết mọi bất tịnh trong tâm. 
Xem Buddha. 

Ariya: thánh thiện, bậc thánh, thánh nhân. Người đã thanh lọc tâm tới trình độ 
đạt được sự thật tối hậu (ø/bbana). Có bốn trình độ Ariya, từ sofapamm=a, nhập lưu, 
người sẽ tái sanh tối đa bảy kiếp, cho tới arahat, người sẽ không còn tái sinh sau đời 
hiện tại. 

Ariya Atthangika Magsa: Bát Thánh Đạo. Xem nagøa. 

Ariya sacca: Sự Thật Thánh Thiện. Xem Sacca. 

Asubha bất tịnh, xấu, không đẹp. Trái nghĩa subha, thanh tịnh, tinh khiết, đẹp. 

Assutava/assutavant: không được chỉ dạy; người không có trí, phàm phu, người 
chưa bao giờ được nghe nói về chân lý, người thiếu ngay cả sufa-mnaya-pamma, và do 
đó không thể dấn bước trên con đường giải thoát. Trái nghĩa sufawa. 

Avijja: vô minh, ảo tưởng. Mắt xích đầu tiên trong Chuỗi Nhân Duyên Sinh 
(paficca samuppada). Cùng với tham (raga) và sân (dosa), vô minh là một trong ba tật 
xấu chính trong tâm. Ba tật xấu này là cội nguồn của mọi bất tịnh đưa đến khổ. Đồng 
nghĩa với noha. 


100 | THIỀN SƯ S. N. GOENKA 


Ãyatana: phạm vi, lãnh vực, đặc biệt là sáu lĩnh vực cảm nhận (salafayana), nghĩa 

là: Năm giác quan cộng với tâm, và đối tượng tương ứng như: 

Mắt (cakkhu) và cảnh, hình dạng, mầu sắc, ánh sáng (r1p4), 

Tai (sofa) và âm thanh (sadäda), 

Mũi (ghãna) và mùi hương (gandha) 

Lưỡi (7ivhä) và vị nếm (as4a), 

Thân (kaya) và xúc chạm (photthabba), 

Ý (mano) và Pháp(dhamma)- đối tượng của tâm ý (đủ loại hoạt động của tâm 
như suy nghỉ, nhớ lại, học hỏi..) 


Đây còn được gọi là sáu giác quan. Xem iđriya. 


Bala: sức mạnh, năng lực. Năm sức mạnh tinh thần (Tín, tấn, Niệm, Định, Tuệ) là 
niềm tin (saddha), nỗ lực (viriya), nhận thức (sati), định (samadh;), trí tuệ (paññ3). 
Dưới hình thức kém hơn, đây được gọi là năm khả năng. Xem /driya. 

Bhaủga: sự tan rã. Một giai đoạn quan trọng trong sự tu tập V7passanã, chứng 
nghiệm được sự tan rã của cơ thể, tưởng như chắc đặc, thành những rung động tinh 
tế luôn luôn sinh và diệt. 

Bhava: (trong tiến trình trở thành) sinh thành, ra đời. Bhava-cakka: vòng luân hồi, 
bánh xe luân hồi. Xem cakka. 

Bhaãvana: mở mang, phát triển trí tuệ, thiển. Hai phương pháp bhãyzøã là thiền an 
tĩnh, (sanatha-bhavana), tương ứng với sự định tâm, hay thiển định (samnadh¡), và 
thiền Vipassanä; /passana-bhavanä tương ứng với tuệ giác, tuệ chứng (paññ4). Thiền 
samafha sẽ đưa tới trạng thái định /hãna; thiền vipassanä sẽ đưa tới giải thoát. Xem 
jhana, pañfia, samadhi, vipassana. 

Bhãvanä-maya paññãä: trí tuệ phát triển nhờ kinh nghiệm trực tiếp của chính 
mình, tuệ giác. Xem paññä 

Bhavatu sabba mañgalam: “Nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc” Một 
câu nói cổ truyền dùng để diễn tả thiện ý đối với người khác. 

Bhikkhu: (Phật giáo) tăng sĩ; thiền giả, tỳ kheo, khất sĩ. Nữ giới bhikkhuzi: ni cô, tỳ 
kheo nị, sư cô, tu nữ. 


Bodhi: sự giác ngộ. 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 101 


Bodhisatta: nghĩa đen, “Bậc giác ngộ) Bồ tát. Người đang tu tập để trở thành Phật. 
Dùng để chỉ Siddhattha Gotama vào thời chưa thành Phật. Sanskrit bodhisatva. 

Bojjhaga: nhân tố thành đạo, nhân tố giác ngộ, nghĩa là phẩm hạnh giúp ta được 
giác ngộ. Bảy nhân tố này là niệm- nhận thức (sati), Trạch pháp-nghiên cứu thâm sâu 
về Dhamma (Dhamma-vicaya), lấn-nỗ lực (viriya), Hỷ lạc, hân hoan, (piti), Khinh 
an/thanh thản (passadhi), Định tâm (samadhi), Xả -bình tâm (upekkhä). 

Brahma: chư thiên, phạm thiên; chữ dùng trong Ấn Độ giáo để chỉ chúng sinh cao 
nhất trong mọi loài chúng sinh, thường để chỉ Đấng Tạo Hóa - Thượng đế toàn năng, 
nhưng Đức Phật cho rằng họ cũng là đối tượng của sự hủy hoại và chết như mọi chúng 
sinh. 

Brahma-vihära: phẩm chất của bralưna, đó là trạng thái tâm cao thượng hay thánh 
thiện, trong đó có bốn phẩm chất thanh tịnh (Từ, Bi, Hỷ, Xả ) : từ tâm, thương yêu 
(mettä), từ bị, trắc ẩn, thương xót (karunä), mừng vui với hạnh phúc của người khác 
(muditä), bình tâm trong mọi hoàn cảnh (upekkha); trau dồi một cách quy củ bốn 
phẩm chất này bằng cách tu tập thiền. 

Brahmacariyä: không tình dục, một cuộc sống trong sạch và thánh thiện. 

Brahmana: nghĩa đen, một người thánh thiện, Bà La Môn. Thời xưa dùng để chỉ 
một người thuộc đẳng cấp tu sĩ tại Ấn Độ. Người đó dựa vào một vị thần (Brahma) để 
được cứu rỗi hoặc giải thoát; theo đường lối này họ khác với sanana. Đức Phật mô tả 
brãhmana hay bà-Ìa-môn đúng nghĩa là người đã thanh lọc được tâm, nghĩa là bậc 
arahai. 

Buddha: bậc giác ngộ, người đã khám phá ra con đường giải thoát, đã thực hành, 
và đã đạt được mục tiêu bằng nỗ lực của chính mình. Có hai hạng Phật: 

1. Pacceka-buddha, Phật độc giác, không thể chỉ dạy cho người khác con đường 
mình đã tìm thấy. 

2. Sammäa-sarmnbuddha, Phật toàn giác, người có thể chỉ dạy người khác. 


Cakka: bánh xe, Bhava-cakka, bánh xe luân hồi (nghĩa là tiến trình khổ đau), tương 
đương với samsara. Dhamma-cakka, bánh xe Dhamma (nghĩa là giáo lý hoặc tiến 
trình giải thoát). Bhava-cakka tương đương với Chuỗi Nhân Duyên Sinh theo chiều 
thuận. Dhamma-cakka tương đương với Chuỗi ngược lại, đưa tới chấm dứt thay vì gia 
tăng khổ đau. 


102 | THIỀN SƯ S. N. GOENKA 


Cintä-maya paññã: tuệ tư duy, lý trí, trí tuệ đạt được nhờ suy luận. Xem paññä 


Citta: tâm. Ciffanupassanä, quan sát tâm. Xem safipa/fhäna. 


Dãna: hiến tặng, dâng hiến, từ thiện, rộng lượng. Một trong mười pấr4nï 

Dhamma: hiện tượng, đối tượng của tâm, nội dung của tâm, tâm ý; tự nhiên, luật 
tự nhiên, luật giải thoát, nghĩa là giáo lý của bậc giác ngộ. Dharruanupassanä, quan 
sát nội dung của tâm. Xem szfipaƒfhäna. (Sanskrit dharma). 

Dhãtu: nguyên tố (xem mahã-bhñiãni); điều kiện tự nhiên, tính chất. 

Dosa: ghét bỏ. Cùng với raøa và rmoha, một trong ba bất tịnh chính trong tâm. 

Dukkha: khổ, không hài lòng. Một trong ba đặc tính căn bản (xem /akhana). Sự 
Thật Thứ Nhất (xem cakka). 


Gotama: tên họ của Đức Phật trong lịch sử. (Sanskrit Gaufama.) 


Hinayäna: nghĩa đen, chiếc xe nhỏ, Tiểu thừa. Từ của những người theo tông phái 
khác dùng để chỉ Phật giáo Nguyên Thủy (Theravada). Với ngụ ý chê bai. 


Indriya: năng lực, khả năng. Dùng trong bài này để chỉ sáu giác quan (xem ãyafan4) 
và năm sức mạnh tinh thần (xem bala). 


Jati: sanh ra đời, tổn tại, hiện hữu. 

Jhãna: trạng thái nhập định. Có tám trạng thái như vậy có thể đạt được nhờ thực 
tập samadhi, hoặc samatha-bhavana (xem phãvanđ). Trau dồi chúng đưa tới an tĩnh 
và hỉ lạc, nhưng không diệt trừ được những bất tịnh trong thâm tâm. 


Kaläpa / atfha-kalapa: vi tử, đơn vị nhỏ nhất, không thể chia cắt của vật chất, gồm 
có bốn nguyên tố cùng những đặc tính của chúng. Xem ?0ahä-bhiutani. 

Kalyäna-mitta: nghĩa đen, giúp người, do đó là người hướng dẫn một người tới 
giải thoát, nghĩa là người hướng dẫn tâm linh, vị thầy tâm linh 

Kamma: hành động, đặc biệt là một hành động sẽ gây ảnh hưởng cho tương lai của 
mình, nghiệp. Xem sa#khara. (Sanskrit karma.) 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 103 


Kaya: thân, cơ thể. Kãya#upassanäa, quan sát thân. Xem safipafthana. 

Khandha: khối, nhóm, tập hợp, thành phần. Con người gồm có năm tập hợp (Sắc, 
Thức, Tưởng, Thọ, Hành) : vật chất (rũpa), hay biết (viññãäna), nhận thức, nhận biết, 
nhận định (saññã), cảm thọ (vedanä), phản ứng, tạo nghiệp (sankhära). 

Kilesa: phiển não, xấu xa, bất tịnh trong tâm, ô nhiễm. Anusaya kilesa, bất tịnh 
tiềm ẩn, bất tịnh nằm im trong vô thức. 


Kusala: thiện, hữu ích. Trái nghĩa với akusala. 


Lakkhana: dấu hiệu, đặc điểm, đặc tính. Ba đặc tính (//-lakkhana) là anicca, dukkha, 
anafta. Hai đặc tính đầu thường có ở mọi hiện tượng hữu nghiệp. Đặc tính thứ ba 
thường có ở mọi hiện tượng hữu nghiệp và vô nghiệp. 

Lobha: thèm muốn. Đồng nghĩa với raga. 

Loka: 1. thế giới vĩ mô, nghĩa là vũ trụ, thế gian, cảnh giới của sự sống; 2. thế giới 
vi mô, có nghĩa cấu trúc tinh thần-vật chất. Loka-dhamma, chông gai của cuộc đời, 
thăng trầm trong cuộc sống mà ai cũng gặp phải, có nghĩa là được hay mất, thắng hay 
bại, khen hay chê, sướng hay khổ. 


Magga đường lối, con đường. Ariya Affhangika Magea, Bát Thánh Đạo đưa đến 
giải thoát khỏi khổ đau. Bát Thánh Đạo chia ra làm ba giai đoạn hay ba tập luyện: 
1 Sïla, đạo đức, sự trong sạch của lời nói và 
1.Sarmmä-väcä, Chánh ngữ lời nói chân chính; 
2. Samma-kammanta, Chánh nghiệp-hành động chân chính; 
3. Sammä-äj1va, Chánh mạng-nghề nghiệp chân chính; 
II. Samadhi, định, làm chủ được tâm: 
4. Sammä-vayama, Chánh tỉnh tấn- nỗ lực chân chính; 
5. Sammä-sati, Chánh niệm- nhận thức chân chính; 
6. Sammaä-samadhi, Chánh định- định chân chính; 
II. Pañña, trí tuệ, tuệ giác, tuệ chứng, trí khôn, hoàn toàn thanh lọc được tâm: 
7. Sammä-sankappa, Chánh tư duy-ý nghĩ chân chính; 
8. Sammã-ditthi, Chánh kiến- hiểu biết chân chính; 
Magsa là Sự Thật Thứ Tư trong Bốn Sự Thật Thánh Thiện. Xem sacca. 


104 | THIỀN SƯ S. N. GOENKA 


Maha-bhũtani: bốn nguyên tố trong mọi vật chất: 
pafhavi-dhafu — nguyên tố đất (sức nặng). 
äpo-dhaäfu — nguyên tố nước (sự kết hợp) 
fejo-dhafu — nguyên tố lửa (nhiệt độ) 
vayo-đhafu — nguyên tố khí (chuyển động). 

Mahayana: nghĩa đen, đại thừa; cỗ xe lớn- Đại thừa. Tông phái Phật giáo phát triển 
tại Ấn Độ vài thế kỷ sau thời của Đức Phật và truyền sang phía bắc như Tây Tạng, 
Trung Hoa, Việt Nam, Mông Cổ, Đại Hàn, và Nhật Bản. 

Mangala: an vui, phước lành, hạnh phúc. 

Mãra: sự hiện thân của các tâm bất tịnh, ma vương, lực âm. 

Mettä: tình thương vô vị lợi và thiện ý, từ tâm. Một trong những phẩm chất của một 
tâm thanh tịnh (xem Brahma-vihara); một trong mười päramï. Mefta-bhävanä, trau 
đổi Meffa một cách hệ thống bằng phương pháp thiền. 

Moha: vô minh, si mê, ảo tưởng. Đồng nghĩa với avi//ä, cùng với rãga và dosa, một 
trong ba bất tịnh chính trong tâm. 


Năma: tâm, tinh thần. N#ma-räpa, tâm và thân, môi trường tỉnh thần-vật chất. 
Năma-räpa viccheda, sự chia lìa giữa tâm và thân khi chết, hay khi chứng nghiệm được 
nibbana. 

Nibbana: tịch diệt; giải thoát; sự thật tối hậu; dứt sạch nghiệp (Niết bàn). (Sanskrit 
irvana.) 

Nirodha: chấm dứt, diệt trừ, diệt. Thường được dùng đồng nghĩa với #ibbãna. 
Nirodha-sacca sự thật về hết khổ, Sự Thật Thứ Ba trong Bốn Sư Thật Thánh Thiện. 
Xem sacca. 

Nivarana: chướng ngại, trở ngại. Năm trở ngại trong việc phát triển tâm trí là 
Tham- thèm muốn (kaãmacchanda), Sân- chán ghét (vyäapada), Thuỳ miên- uể oải về 
thể xác và tinh thần (thina-middha), Trạo cữ- bồn chồn, bất an (uddhacca-kukkucca), 
nghi ngờ (vicikicchã). 


Olarika: nặng nể, thô trược. Trái nghĩa sukkuma. 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 105 


Pali: chữ, sách, kinh sách ghi lại giáo lý của Đức Phật; do đó là chữ viết trong kinh. 
Chứng tích trong lịch sử, ngôn ngữ, khảo cổ chứng minh đó là tiếng nói đích thực 
được dùng ở miền bắc Ấn Độ vào thời hoặc gần thời của Đức Phật. Sau đó kinh được 
dịch sang tiếng Sazskr/í là ngôn ngữ chỉ dùng trong sách vở. 

Paññãä: trí tuệ, tuệ. Phần thứ ba trong ba sự thực tập khi luyện tập Bát Thánh Đạo 
(xem agøa). Có ba loại trí tuệ: 

1. Tuệ thụ nhận, trí tuệ do nghe từ người khác (sufta-maya paññaä), 

2. Tuệ tư duy, lý trí, trí tuệ do suy luận (cinfta-maya paññaä,), 

3. Tuệ giác, tuệ chứng, trí tuệ do trực nghiệm (bhävanä-naya paññia). 

Trong ba tuệ này chỉ có tuệ cuối cùng mới có thể hoàn toàn thanh lọc được tâm; nó 
được phát huy nhờ tập vipassana-bhavana. Trí tuệ là một trong năm sức mạnh của 
tâm (xem 0aia), và là một trong mười pãr4ĩ. 

Pärami / päramita: toàn thiện, phước báu, phẩm hạnh; phẩm chất toàn thiện trong 
tâm giúp xóa bỏ bản ngã và do đó đưa tới giải thoát. Mười phẩm hạnh ( Bố thí, Trì giới, 
xuất gia, Trí tuệ, Tỉnh tấn,Kham nhẫn, Chân thật, Tâm từ, Tâm xã ) là: đóng góp từ 
thiện (dãna), đạo đức (sTla), buông bỏ, xuất gia (nekkhamma), trí tuệ (paññ2), nỗ lực 
(viriza), nhẫn nhục, khoan dung (khai), chân thật (sacca), quyết tâm (adhifthana), 
tình thương vô vị lợi (me), bình tâm (upekkhaä). 

Paticca samuppaäda: Chuỗi Nhân Duyên Sinh, nguyên nhân. Tiến trình, bắt đầu 
bằng vô minh, làm ta khổ hết đời này sang đời khác. 

Pũja: sùng bái, tôn thờ, nghi thức hoặc nghi lễ tôn giáo. Đức Phật dạy rằng chỉ có 
một pZ/a đúng cách để tôn vinh Ngài là thực hành giáo lý của Ngài, từ bước đầu cho 
đến bước cuối cùng. 

Puñña: việc thiện, phẩm hạnh; hành động tốt, nhờ thực hành điều này ta hưởng 
được hạnh phúc ngay bây giờ và trong tương lai. Đối với một cư sĩ, puñña gồm có 
đóng góp từ thiện (đãna), sống một cuộc sống đạo đức (s2), và tập thiền (phãvan4). 


Rãga: thèm muốn. Cùng với đosa và moha, một trong ba tật xấu chính trong tâm. 
Đồng nghĩa với lobha. 
Ratana: nữ trang, châu báu. 77-rafana: Tam bảo. 


Rũpa: 1. vật chất; 2. đối tượng của mắt. Xem äyafana, khandha. 


106 | THIỀN SƯ S. N. GOENKA 


Sacca: chân lý, sự thật. Bốn Sự Thật Thánh Thiện (ariya-sacca) là: 

1. Sự Thật về khổ (dukkha-sacca); 

2. Sự Thật về nguyên nhân của khổ (sanudaya-sacca); 

3. Sự Thật về hết, chấm dứt khổ (œodha-sacca); 

4. Sự Thật về con đường dẫn đến hết khổ (magga-sacca). 

Sadhu: “lành thay!” làm giỏi, nói hay. Một cách biểu lộ sự đồng ý, tán đồng. 

Samadhi: định, làm chủ được tâm. Phần thứ hai trong ba sự luyện tập Bát Thánh 
Đạo (xem ?age4). Luyện tập theo đường lối này sẽ đưa tới trạng thái nhập định 
(hang), những không hoàn toàn giải thoát được tâm. Ba loại samadlhi là: 

1. Khanika samadli, định chốc lát, định từng khoảnh khắc; 

2. Upacara samadhi, cận định; 

3. Appana samadlhi, tập trung hoàn toàn, trạng thái nhập định. 

Trong những loại định này, kharika samnäãdh¡i là tạm đủ để có thể tập Vipassana. 

Samana: ẩn sĩ, sa môn, du tăng, khất sĩ. Người đã từ bỏ cuộc sống gia đình. Trong 
khi một brãhnana dựa vào một thần linh để cứu độ hoặc giải thoát cho mình, một 
sarnanna tìm kiếm giải thoát bằng nỗ lực riêng của mình. Do đó, từ này có thể áp dụng 
cho Đức Phật và đệ tử của Ngài là những người sống cuộc đời tu sĩ, nhưng cũng gồm 
cả những tu sĩ không theo Đức Phật. Samaa Gofama (Sa môn Gotama) là từ thông 
dụng của những người không phải là đệ tử của Ngài dùng để chỉ Ngài. 

Samatha: sự an tĩnh, sự tĩnh lặng. Sarnatha-bhavana, phát triển an tĩnh, đồng nghĩa 
với sanadhi. Xem Dhãvanä. 

Sampajäna: có sapajañña. Xem dưới đây. 

Sampajañña: hiểu biết toàn thể hiện tượng tinh thần-vật chất, có nghĩa là có tuệ 
giác, thực nghiệm về tính chất vô thường của hiện tượng này ở mức độ cảm giác. 

Samsara: vòng sinh tử luân hồi, tái sinh; thế giới trần tục; thế giới khổ đau, trần 
gian 

Samudaya: nảy sinh, nguồn gốc. Samudaya-dhamma, hiện tượng nảy sinh. 
Samudaya-sacca, Sự Thật về nguồn gốc của khổ, Sự Thật Thứ Hai trong Bốn Sự Thật 
Thánh Thiện. 

Sañgha: nhóm, cộng đồng thánh nhân, có nghĩa là những người đã chứng nghiệm 
được ?ibäna; tăng đoàn, tăng thân, tăng già, cộng đồng tăng, ni Phật giáo; một thành 
viên của ariya-saneha, phikkhu- sangha hoặc bhikkum-sangha. 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 107 


Sankhära: phản ứng của tâm, hình thành (trong tâm); hành động có dụng ý; tạo 
nghiệp, nghiệp. Một trong năm tập hợp (khandha), cũng là mắt xích thứ hai trong 
Chuỗi Nhân Duyên Sinh (paficca samuppada). Sankhara là kamma, hành động mang 
lại hậu quả trong tương lai và do đó, thực sự có trách nhiệm tạo nên cuộc đời mai sau. 
(Sanskrit Sa#skara). 

Saikharupekkhäa: nghĩa đen, bình tâm đối với sakhara. Một giai đoạn trong sự 
luyện tập Vipassana, sẽ đưa đến sự chứng nghiệm được bhanga, giai đoạn khi những 
bất tịnh lâu đời ẩn sâu trong vô thức nổi lên bể mặt của tâm và thể hiện bằng những 
cảm giác. Bằng cách giữ được sự bình tâm (upekkha) đối với những cảm giác này, 
thiền giả không tạo ra sa#khara (nghiệp) mới và diệt trừ hết những nghiệp cũ. Do đó 
tiến trình từ từ đưa đến sự diệt trừ hết mọi sakhara. 

Saññã: (trong s4nyuffa-ñäna, Tưởng-sự hiểu biết bị ảnh hưởng, điều kiện hóa) 
nhận định, nhận biết, tri giác. Một trong năm tập hợp (khandha). Nó thường bị chỉ 
phối bởi sazkhära trong quá khứ và do đó đưa đến một hình ảnh lệch lạc về sự thật. 
Trong khi luyện tập Vĩpassana, saññaä được chuyển thành pa#za, sự hiểu biết sự thật 
đúng như thật. Nó trở thành aricca-safiñaä, dukkha-saññia, asubha-safiñä — đó là, sự 
nhận định về vô thường, khổ, vô ngã, và tính chất hư ảo của sắc đẹp, vẻ đẹp vật chất. 

Sarana: trú ẩn, nương tựa, bảo vệ, quy y. Tï-sarana: nương tựa hay quy y Tam bảo, 
có nghĩa là nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng. 

Sati: ý thức. Một phần trong Bát Thánh Đạo (xem zagøa), cũng là một trong năm 
sức mạnh (xem 0ala) và bảy yếu tố thành đạo (xem bojjhanga). Ãnãpãna-Safi. Ý thức 
về hơi thở. 

Satipafthäna: Quán niệm xú-Tạo Lập Ý Thức. Có bốn lĩnh vực tương quan của 
satipathäna: 

1. Quan sát thân (kãyänupassand); 

2. Quan sát cảm giác nẩy sinh trong thân (vedananupassan); 

3. Quan sát tâm (ciftãnupassand); 

4. Quan sát nội dung của tâm (dhammanupassand) 

Cả bốn phần đều gồm có sự quan sát cảm giác, bởi vì cảm giác liên quan trực tiếp 
đến thân cũng như tâm. The Mahã-Satipatthãna Suftana (Digha Nikaya,22), Trường 
Kinh về Tạo Lập Ý Thức, là nguồn gốc chính về lý thuyết căn bản cho việc luyện tập 
Vipassanä-bhavanäa được giảng giải. 


108 | THIỀN SƯ S. N. GOENKA 


Sato: ý thức. Safo sampajano; ý thức với sự hiểu biết về tính chất vô thường của toàn 
thể cấu trúc tinh thần-vật chất, bằng cách quan sát cảm giác. 

Siddhattha: nghĩa đen, “người đã hoàn thành nhiệm vụ của mình: Tên riêng của 
Đức Phật trong lịch sử. (Sanskrit S4dhartha). 

Sila: đạo đức, giới; tránh không có những hành động bằng lời nói và việc làm có hại 
cho mình và cho người. Ba sự luyện tập luyện đầu tiên trong Bát Thánh Đạo (xem 
maøea). Đối với một cư sĩ, sa được thực hành trong đời sống hằng ngày bằng cách 
giữ Năm Giới. 

Sotäpanna: Tu đà hườn người đã đạt được giai đoạn đầu của bậc thánh, nhập lưu, 
và đã chứng nghiệm được Nibbäãna. Xem ariya. 

Sukha: hạnh phúc, niềm vui. Trái nghĩa với đukkha. 

Sukhuma: tinh tế, vi tế. Trái nghĩa olarika. 

Suta-maya pañña: nghĩa đen, trí tuệ có được nhờ nghe từ người khác. Tuệ thụ 
nhận, trí tuệ do học hỏi. Xem paññä 

Sutava / sutavant: được chỉ dạy, người đã được nghe về sự thật, người có suffa- 
maya-paññaä. Trái nghĩa assutava. 


Sutta: bài giảng, của Đức Phật hoặc những đệ tử chính của Ngài, pháp thoại. 


Tanhã: nghĩa đen, thèm khát. Đức Phật chỉ rõ fanha là nguồn gốc của khổ 
(sarmudaya-sacca) trong bài giảng đầu tiên, “Bài Giảng Chuyển Bánh Xe Dhammđ7” 
(Dhamtnacakkappavattana Suffa). Trong Chuỗi Nhân Duyên Sinh (paficca 
Samuppadaa) Ngài giải thích rằng fanha phát sinh từ sự phản ứng đối với cảm giác 
trong thân. 

Tathägata: nghĩa đen, đi như thể hoặc đến như thế, Như Lai. Người nhờ đi trên 
con đường của sự thật đã đạt được sự thật tối hậu, có nghĩa là một người giác ngộ. 
Danh xưng Đức Phật thường dùng để chỉ Ngài. 

Theraväada: nghĩa đen, giáo lý của bậc trưởng lão. Giáo lý của Đức Phật, trong đường 
lối đã được bảo tồn tại các nước ở Đông Nam Á (Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, 
Cam-pu-chia). Thường được công nhận là giáo lý theo đường lối cổ xưa nhất, Phật 
Giáo Nguyên Thủy. 

Ti-lakkhana: xem lakkhana. 

Tipitaka nghĩa đen, ba kho chứa. Ba bộ sưu tập về giáo lý của Đức Phật, Tam Tạng 
Kinh Điển là: 


TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG PHÁP THOẠI TRONG KHÓA THIỂN VIPASSANA. | 109 


1. Vinaya-pitaka, bộ luật, bộ sưu tập về giới luật cho tăng, ni; 
2. Sutta-pifaka, bộ kinh, bộ sưu tập những bài giảng, pháp thoại; 
3. Abhidharmma-piaka, bộ luận, bộ sưu tập những giáo lý cao hơn, nghĩa là sự bình 
luận về Dhamma một cách triết lý và có hệ thống. (Sanskrit Tripifaka). 


Tỉ-ratana: xem 74Í41a 


Udaya: nảy sinh, sinh, khởi. Udayabhaya, sinh và diệt, nghĩa là vô thường (cũng là 
udaya- Vaya). Hiểu biết trực nghiệm về sự thật này đạt được bằng cách quan sát sự thay 
đổi không ngừng của cảm giác trong bản thân. 

Upadäna: dính mắc, bám víu, ràng buộc. 

Upekkhãä: Tâm xả- sự bình tâm; trạng thái của tâm không còn thèm muốn, chán 
ghét, vô minh. Một trong bốn trạng thái thuần khiết của tâm. (xem Brahma-vihara), 
trong bảy nhân tố giác ngộ (xem 0oø7jhanga), và mười pãra1m1. 

Uppäda: xuất hiện, nảy sinh, sinh. Uppada-vaya, sinh và diệt. Uppada-vaya- 
dhammno, có bản chất của sinh và diệt. 


Vaya / vyaya: hủy diệt, tan rữa. Vaya-dhammna hiện tuợng hủy diệt. 

Vedanä: cảm thọ. Một trong năm tập hợp (khandha). Đúc Phật mô tả, vì gồm cả 
tinh thần lẫn vật chất; do đó edana cho ta phương tiện khảo sát toàn thể hiện tượng 
tâm lý - vật lý. Trong Chuỗi Nhân Duyên Sinh (paficca-samuppada), Đức Phật giải 
thích rằng fa#hä, nguồn gốc của khổ, nảy sinh do phản ứng đối với vedaza. 

Bằng cách biết quan sát edanä một cách khách quan ta có thể tránh khỏi bất cứ 
phản ứng mới nào, và có thể trực nghiệm trong bản thân sự thật về vô thường (a#cca). 
Sự chứng nghiệm này tối quan trọng để phát triển sự buông thả, đưa đến giải thoát 
cho tâm. 

Vedananupassanä: quan sát cảm thọ trong thân. Xem safipaffhäna. 

Viññana: thức, sự hay, biết. Một trong năm tập hợp (khandha). 

Vipassanä: quan sát nội tâm, tuệ giác, tuệ chứng thanh lọc được tâm; đặc biệt tuệ 
giác, tuệ chứng về bản chất vô thường, khổ, vô ngã của cấu trúc tâm lý-vật lý. Vipassanä- 
bhaãvana, phát triển tuệ giác một cách có hệ thống nhờ phương pháp quan sát sự thật 
nội tâm bằng cách quan sát cảm giác trong thân. 


Viveka: khách quan, vô tư; tuệ phân biệt. 


110 | THIỀN SƯ S. N. GOENKA 


Yatha-bhuta: nghĩa đen, đúng như thật: Thực tế hiện hữu, thực tại. Yafhä-bhøfa- 
ñãna-dassana, hiểu biết - nhận ra sự thật đúng như thật. 


VẺ PARIYATTI 


Mục tiêu của Pariyatti là để phục vụ và tạo điều kiện thuận 
lợi cho người đến với giáo huấn nguyên bản Dhamma của 
Đức Phật bao gồm (pariyai) và thực hành (patipat1i) của 
phương pháp thiền Vipassana. Pariyatti là một tổ chức từ 
thiện phi lợi nhuận ra đời từ năm 2002, và được hỗ trợ bởi 
những cá nhân đã được hưởng lợi và muốn chia sẻ giá trị vô 
biên của giáo huấn Dhamma. Chúng tôi xin mời quý vị tham 
khảo trang web : www-.pariyatti.org để biết thêm về các 
chương trình, các dịch vụ, các phương cách định hướng hỗ 
trợ xuất bản và những việc liên quan khác. 


Pariyatti Ân Bản 


Vipassana Research Publications (Tập trung chủ yêu về 
Vipassana đã được dạy bởi Thiền sư S.N.Goenka theo 
truyền thống của Thiền sư Sayagi U Ba Khin ) 


BPS Pariyafti Edirions (Sách chọn lọc từ Buddhist 
Publications SocIety, đông xuât bản bởi Pariyatti ở châu Mỹ) 
Pariyatti Digital Edifions (sản phẩm audio và video, bao 
gôm cả pháp thoại) 

Pariyatfti Press (sách truyền thống được in lại và bài viết của 
những tác giả đương thời) 


Pariyatti làm cho thế giới phong phú hơn qua việc : 


s Phổ biến rộng rãi những lời dạy của Đức Phật 

s Bồ túc kiến thức cho những người tìm kiếm con đường 
giải thoát 

s Soi sáng con đường này cho người hành thiền 


